LUẬN 
ĐẠI TRƯỢNG PHU 


TÁC GIẢ: ĐỀ BÀ LA BỒ TÁT 
DỊCH GIẢ: TỶ KHEO THÍCH TRÍ QUANG 


Viet Nalanda Foundation 
2011 


LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU 

TÁC GIẢ: ĐỀ BÀ LA BỒ TÁT (Kanadeva) 
DỊCH GIẢ: TỶ KHEO TRÍ QUANG 

Vu Lan năm 2513 P.L. (#c 1969 D.L.) 


Viet Nalanda FoundaHon 0à thân hữu phát tầm ấn tống tập 
sách nàu dựa trên tài liệu do đạo hữu Thanh Liên 0à 
Kơnchoe Dekwi cung cấp 0uào năm 2010. 


Viet Nalanda FoundaHon phát hành lần thứ nhất 
tại Hoa Kỳ 2011. 


Eor Eree Distribution 
ISBN 13- 9781937175023 


Kính xin cảm niệm công đức của 

Hoà Thượng Thích Trí Quang 

đã Việt dịch tập tải liệu vô giá này 

do Đề Ba La Bồ Tát (Kanadeva) trước tác. 


Nguyện hòa bình thể giới 
và nguyện tất cả chúng sinh 
đều biết đại hành bố thí, 
đạt đến Trí-giác vô thượng. 


Lời giới thiệu 


Luận này chuyên thuyết minh hạnh bố thí. Bố thí nghĩa 
là sự hy sinh triệt để; hy sinh được triệt để mới là bực đại 
trượng phu, nên luận này mệnh danh là ĐẠI TRƯỢNG 
PHU LUẬN, trình bày những hành động vi diệu của các vị 
đại sĩ. Các vị đại sĩ vì hành động như thế mà gọi là Bồ Tát, 
nếu chúng ta cố gắng hành động như thế cũng gọi là Bồ 
Tát. 

Thầy Tỷ Kheo Trí Quang trong mùa an cư năm nay, y 
theo chí nguyện hoằng pháp, đã đem phiên dịch Luận này 
ra quốc văn Việt Nam. Sự phiên dịch của thầy thật là một 
lối đặc biệt trong giới phiên dịch kinh luận hiện đại. Sau khi 
phiên dịch, Hội Đồng Kiểm Duyệt Giáo Lý dưới sự chủ tọa 
của Hòa Thượng Tịnh Khiết, đã kiểm duyệt kỹ càng. 


Tôi đọc được luận này trong khi kiểm duyệt, lòng rất 
tùy hỷ nên ấn hành ra, hy vọng nhờ cuốn luận này mà ai 
cũng trở nên bực đại trượng phu. 


Vu Lan năm 2513 P.L. (/c 1969 D.L.) 
Thích Trí Thủ 
Có vấn Giáo Lý T.T.S. - Hội Việt Nam Phật Học. 


TỰA 


Ở một xã hội vô tổ chức thì bố thí là hy sinh thương 
người cho người, ở một xã hội có tổ chức thì bố thí lại 
vô tướng: không còn thấy có mình cho, có của cho, có 
người nhận. 


Bồ thí quả là một hành động không những tác thành 
một xã hội có tổ chức, duy trì một xã hội có tổ chức, mà 
còn là hành động đề cao xã hội ấy nữa. 


Đạo Phật vô thượng vì phương pháp hành động 
của Đạo Phật vô thượng. Vô thượng, ngoài cái tính cao 
lên còn có tính cách phổ biến, cho nên như phương 
pháp bố thí là một, nó nâng cao tất cả hình thức xã hội, 
từ xã hội vô tổ chức đến xã hội có tổ chức, từ xã hội có 
tổ chức đến xã hội nhân gian tịnh độ. 

Do đó, bố thí là một mà sự thật hành có nhiều giai 
đoạn: trước phải thương người, hy sinh cho người; thứ 
đến bó thí chỉ là một bổn phận, một sự phân phối; cuối 
cùng là vô ngã. 

Bố thí được như thế mới là đại trượng phu, hơn 
nữa, mới là một Phật tử. 

Trong giai đoạn thứ nhất là sự thật hành bố thí, điều 
kiện cần thiết là lòng thương và sự hy sinh. Luận này đã 
nói rõ ràng: cho mà không vì thương người thì 


chỉ là sự buôn bán. Và luận này đặc biệt chú trọng giai 
đoạn bố thí vì thương người vì hy sinh cũng là vì dạy 
bước đầu cho vững. 


Rồi, hy sinh tài sản, hy sinh tánh mạng, bố thí vô úy, bố 
thí chánh pháp, khi "chúng sinh an lạc hết rồi thì công đức 
Bồ Tát như hư không" mới là cứu cánh. 


Có người nghe nói đến bố thí đã nghĩ đến sự nghèo 
nàn của mình. Nhưng sự bố thí cần nhất là biết hy sinh để 
cho mà thôi, chứ của để cho thì không thiếu gì: chúng ta 
có thể cho sức lực, cho tư tưởng, cho tất cả. Cho nên 
Kinh nói: nghèo cho đến nỗi không có được một chút như 
đầu bún để bố thí cho kiến sao. Và ngay từ bước đầu của 
sự bố thí, nếu chúng ta biết cho vì thương người, vì hy 
sinh, thì chưa là đại trượng phu nhưng ít ra cũng khả dĩ đi 
đến đại trượng phu vậy. 


Và không thực hành được bố thí như thế thì chúng ta 
thấy đích xác rằng không có thể gì đi đến sự kiến tạo một 
xã hội có tổ chức cả. Tất cả sự hệ trọng là ở chỗ đó. Cho 
nên tôi viết vài dòng này để giới thiệu tính cách quan hệ 
của luận ĐẠI TRƯỢNG PHU. 


TRÍ ĐỨC 


LỆ NGÔN 


†1- Luận này nguyên có tụng văn và tản văn. 
Trong khi dịch, những tụng văn (thể văn chỉnh cú) đều 
dịch thành tản văn cả, nhưng vẫn in bằng chữ đậm cho 
phân biệt. 

2- Luận này có hai cuốn, nhưng tôi dịch bỏ sự 
phân chia ấy để ý nghĩa liên lạc với nhau. 


3- Luận này có 20 phẩm, trong đây dùng số la 
mã đề đánh dấu mà bỏ chữ phẩm đi. 


Dịch giả 


MỤC LỤC 


SỰ BÓ THÍ THÙ THẮNG............................ l8 
CHÁT VỊ CỦA SỰ BÓ THÍ............................. 15 
TƯ CÁCH NGƯỜI BÓTHÍ............................ 16 
NGƯỜI XIN GIÚP NGƯỜI CHO............... 17 
GIẢI THOÁT THÙ THÁNG............................ 23 
NGƯỜI CHO ĐẶC BIỆT............................. -- 24 
KÍNH TRỌNG NGƯỜI XIN.......................... 25 
BÓ THÍ VỚI THAM LẪN............................-- 27 
BÓ THÍ BẰNG TÀI SẢN.......................... .---- 29 
XÃ BI LÁT CÁ 6 gas csigbsasa.einuaEr 30 
BỎ THÂN THỌ THÂN............................- 5: 34 
XẢ BỎ THÂN MẠNG ..........................-. -.--5-: 35 
ĐẠI BI BIỄU HIỆN.............................-¿- 55s ++sc<52 36 
BÓ THÍ CHÁNH PHÁP........................... ¿+ 38 
PHÁT BÒ ĐÈ TÂM..........................- ---<cccccsa 40 
CÔNG ĐỨC THỦ THẮNG ......................... 42 
GIẢI THOÁT THÙ THẮNG.......................... 45 
l8 i§n/ 1618 nên 47 
THAY NGƯỜI CHỊU KHỎ............................ 49 
7295 ...ố.ốốốẽ.ẻ 52 


XXII ĐẠI TRƯỢNG PHU................................------- S4 
HÀ: - ĐI D27 142200 0AM4021002000001 011000200006 S6 
XXIV  BÓ THÍ CỦA ĐẠI BI 


Sà/SA//30 a3sagi20118.63..13.23000/#k S6 
XXV... NĂNG LỰC CỦA ÁI VÀ BI....................... S8 
XXVI TỪ BI, TRÍ TUỆ, GIẢI THOÁT................. 99 
XXVII LẬP CHÍ NGUYỆN.................................... 60 
XXVIII LẬP CHÍ NGUYỆN RỘNG VÀ CAO........ 64 
XXIX LẬP CHÍ NGUYỆN THỦ THÁNG............. 66 


Luận này cũng được gọi là THUYẾT MINH TÂM ĐẠI BỊ, 
cũng gọi là THUYẾT MINH NĂM THỨ THÙ THẮNG, 
THUYẾT MINH NHỮNG VIỆC CỨU GIÚP CHÚNG SINH. 
Nói chung, là cuốn luận THUYẾT MINH HÀNH VI 
CỦA BẬC ĐẠI TRƯỢNG PHU. Nguyên văn luận có 500 bài 
tụng, xưa chép có 800 bài. Do Bồ Tát ĐỀ BÀ LA, người Nam- 
Ấn-Độ, A-xà-Lê của Độc-tử-bộ viết ra. 


Lời Sa Môn ĐẠO THÁI bị chú. 


-& 


Luận nàu do Ngài Sa Môn ĐẠO THÁI, người Trung Hoa, 
ở Bắc Kinh dịch ra chữ Trung Hoa. 


Dịch siả phụ chú 


I. SỰ BÓ THÍ THÙ THẮNG 


Đảnh lễ đức Thế-Tôn, người giác-ngộ triệt để, từ bi 
bao la, người mà Chánh-Pháp vô thượng từ đó phát 
sinh. Sự-bố-thí-thù-thẳng của Đức Thế Tôn dạy là kho 
báu vô tận, là hành động căn bản của các vị Bồ tát. Bây 
giờ vì lợi người, tôi tóm tắt trình bày sau đây vài phần 
của sự bố thí thù thắng ấy. Xin các vị hiền sĩ hãy hoan 
hỉ nghe cho. 


Khi Bồ tát thực hành bố thí thì cõi đất này rúng 
động, bể cả kia bừng sóng: những thứ không tâm thức 
mà còn như thế huống chỉ loài có tâm thức? Sự bố thí 
của Bồ tát vĩ đại như không gian, thần thánh nghe còn 
không thấu huống chi nói được? Như nước đồ trên cõi 
đất thì không chỗ nào không tràn thắm tới, cũng như 
thế: bất cứ chỗ nào trên cõi đất này, không có vật chỉ Bồ 
tát không cho, không có người nào không nhận vật của 
Bồ tát cho. Cho nên tôi nói chúng ta nên đảnh lễ cõi đất 
này, vì nó là chỗ Bồ tát đã thực hành bố thí. Bồ tát 
không lúc nào không trút đồ tất cả để bồ thí, sự bố thí ấy 
không ai có thể biết được giới hạn của nó. Tại sao như 
thế, vì sự bố thí ấy thể chất là tâm đại bi. Sự bố thí ấy là 
nguyên nhân lớn nhất của kết quả Nhất-thế-trí. Đó là lời 
của các vị trí giả công nhận và nói ra, vì bố thí có năng 


13 


lực đến chỗ cứu kính. Bố thí cứu kính thì cứu kính được 
tất cả ba-la-mật khác. Ba-la-mật nghĩa là hợp thành ra, 
như nhiều người hợp lại thành đại chúng đông đảo: Bố 
thí là giống của giác ngộ, có năng lực tác thành kết quả 
đại trí giác; tất cả kết quả vô thượng không thứ chỉ 
không thànhh tựu bởi bố thí. Bố thí là con đường của 
quả báo an lạc, là bào thai của diệu quả xuất thế. Trong 
sự bố thí, bố thí vô tướng là vi diệu nhất, bố thí bình 
đẳng là thù thắng nhất. Bồ thí lại có bốn thứ, là hy sinh 
tính mệnh, hy sinh tài sản, chỗ nào cũng cho, lúc nào 
cũng cho, bố thí bốn thứ như vậy mà tâm trí bắt động thì 
người đó là bố thí bất tư nghị. Sự bố thí bất tư nghị ấy 
bố thí một người mà tất cả an vui, còn bố thí mà không 
như thế thì chỉ là kẻ dối trá. 

Do tâm đại bi khắp vì tất cả mà bố thí, thì sự bố 
thí ấy dù cho một người cũng gọi là cho tất cả. Tâm đại 
bi sở dĩ vì tất cả là cốt để cầu Nhắt-thế-trí. Vì cầu Nhất- 
thế-trí nên vận dụng tâm bình đẳng, tâm đại bi mà cúng 
dường các ruộng phước. Bố thí như thế mới là bố thí 
thù thắng; bố thí bằng vô tận tài sản cũng không bằng 
một phút của sự bố thí thù thắng ấy. Từ bi mà cho một 
người, kết quả bằng cả cõi đất; vì mình mà cho tất cả, 
thì kết quả chỉ bằng hạt cải. Tinh tú tuy sáng, không 
sáng bằng một mặt trăng, cũng như thế, cứu một người 
hoạn nạn hơn kẻ bố thí cho nhiều người. Chúng ta tâm 
lý quá thấp kém nên bố thí thường vì mình, còn Bồ tát vì 
tâm từ bi mà bố thí nên như tro trừ khử đồ nhớp. Vì tất 


14 


cả muôn loài mà từ bi bố thí, sự bố thí từ bi như thế 
công đức thật vô cùng tận. Sự bố thí từ bi ấy có thể an 
lạc tất cả muôn loài, sốt sắng ham cầu Trí-giác-ngộ vĩ 
đại của Chư Phật. Bồ thí từ bi có năng lực trừ diệt vô 
minh, khai đạo người mê mờ, làm cho họ được mắt trí 
tuệ; có năng lực tiêu trừ phiền não, phá nát đau khổ. 

Sự bố thí đi đôi với tâm từ bi là nước ngọt của 
muôn loài vậy. 


II. CHẤT VỊ CỦA SỰ BÓ THÍ 


Do tâm đại bi mà bố thí là sự bố thí với chí nguyện 
muốn được đại giác ngộ; cho nên người trí giả ấy có thể 
thực hành tất cả sự bố thí. Tất cả sự bố thí đó, cuối 
cùng chỉ thành một chất vị, ấy là đại giác ngộ. Cho nên 
do tâm đại bi làm thể chất thì có thể thực hành tất cả 
hình thức bố thí, cứu giúp tất cả chúng sinh đau khổ, 
cuối cùng làm cho họ đạt đến chỗ đại giác ngộ, diệt hết 
si mê và phiền não. Sự bố thí của tâm đại bi có năng lực 
làm cho muôn loài an lạc như thế, ai không ưa thích? 
Không ưa thích lợi ích vĩ đại của sự bố thí do tâm đại bi 
chủ đạo, thì kẻ ấy là kẻ chống lại sự cứu giúp. Kẻ ấy là 
kẻ bằng lòng sự buộc ràng của "ái", rất khó hy vọng 
được trí đại giác ngộ. Trí đại giác ngộ của Chư Phật, ai 
muốn mong cầu là phải say sưa, ưa thích sự bố thí từ 
bi. Những người trí giả mê đắm sự bố thí vì họ mê say 
quả đại giác ngộ. Và đó là mùi vị vô thượng của bố thí. 


l 


Có người thấy rõ mùi tội ác nên ưa thích vị niết bàn, họ 
muốn tránh xa ngay sinh tử, nhưng ngó lại kết quả của 
sự bố thí thì thấy còn hơn chất vị niết bàn. Tuy vậy, say 
mê kết quả của sự bố thí thì tất nhiên quên mất chí 
nguyện mong cầu trí đại giác ngộ, chí nguyện ấy đã 
quên mắt lại bảo trí đại giác ngộ khó được! Trí giả tự xét 
sự ưa thích bố thí của mình là vì tâm đại bi của mình 
thương cứu tất cả chúng sinh và chỉ để đi đến mùi vị tối 
cao của sự bố thí là đại giác ngộ, nên không say mê mùi 
vị an lạc của ba sự bố thí sau đây, dù chính do ba sự 
này mà bố thí phát triển: 

a) Mùi vị an lạc của sự bố thí vì quả báo. 

b) Mùi vị an lạc của sự bố thí vì cầu giải thoát. 


c) Mùi vị an lạc của sự bố thí vì tâm đại bi. 


III. TỪ CÁCH NGƯỜI BÓ THÍ 


Người nhận của bố thí vì được của nên tâm đại 
hoan hỷ, người thực hành bố thí vì thực hành được 
bố thí nên tâm được hoan hỷ gấp ngàn vạn lần sự 
hoan hỷ của người nhận. Người bố thí được như thế 
mới là hạnh cao nhất. 


Thành tựu được sự cứu giúp người là vì tâm 
đại bi nên Bồ Tát thực hành hạnh đại bi bố thí ấy thì 
trừ sạch các kết quả xấu của sự tham lẫn. 


16 


Bồ tát lấy đại bi làm thể chất, cũng như chúng sinh 
lấy phiền não làm thể chất. Bởi phiền não chúng sinh 
khổ não vô cùng, vì đại bi nên Bồ tát thực hành bố thí 
làm cho họ an lạc. Thể chất mặt trời là chói sáng, thể 
chất mặt trăng là dịu mát, cũng như thế, Bồ tát lấy đại bi 
làm thể chất. Bồ tát vận dụng trí tuệ và tài sản bố thí an 
lạc cho tất cả. Như một người từ khi kết thai cho đến lúc 
già cả đều là một dòng sinh mệnh, cũng như thế, Bồ tát 
khao khát bố thí cứu giúp muôn loài cũng chỉ vì tâm đại 
bi. Như người dù đến cõi trời cao nhất cũng vẫn là 
phàm phu, Bồ tát cũng vậy, đại bi không bao giờ bỏ tâm 
bố thí cứu giúp tất cả. 

Muốn trừ sự khao khát bố thí thì hãy uống nước bố 
thí, nhưng bố thí chỉ thỏa mãn một lúc còn sự khao khát 
có bao giờ thôi, vì Bồ tát luôn luôn say mê cứu giúp 
muôn loài. 

Tất cả sinh vật nhờ ăn mà sống, tâm đại bi cũng 
vậy: do bố thí mà tồn tại. Pháp thân của Bồ tát không do 
ăn uống mà sống còn, nhưng do đại bi mới nuôi sống 
Pháp thân. 


Tâm đại bi như lửa nấu chín đồ ăn, sự khao khát 
bố thí như bụng đói, sự bố thí như đồ ăn ngon, Bồ tát 
cho, cho mãi không chán. Tâm đại bi như bể cả, lòng 
cứu giúp như nước, sự bố thí như vòi hút nước, hút mãi 
không cùng, tưới rải cho chúng sinh. Muốn đến Bồ-đề 
(đại giác ngộ) phải lấy chúng sinh làm bạn 


17 


đường, lấy đại bi làm bản thân, bố thí không cùng như 
cặp chân đi mạnh. Như bể cả thâu nạp các dòng sông 
không bao giờ dừng nghi. 


Cũng như thế, tất cả muôn loài đến đòi hỏi, Bồ 
tát cho hết mà lòng không chán, lấp hết khổ sở cho 
muôn loài. Dù có kẻ cho chưa hết thì Bồ tát cho 
nữa, không bao giờ biết đủ. 


IV. NGƯỜI XIN GIÚP NGƯỜI CHO 


Có tâm đại bi mới ở được trong sinh tử, bố thí đủ 
cách, cứu khổ chúng sinh. Được như thế mới gọi là 
khéo ở trong sinh tử. 


Bực Đại trượng phu phước trí đem tâm đại bi, 
đưa tay bố thí, cứu vớt những kẻ trầm đắm trong 
bùn lầy nghèo nàn mà tự họ không thoát ra được. 


Tâm đại bi có thể thực hành bố thí vĩ đại, dập tắt lửa 
đau khổ vĩ đại của chúng sinh, cũng như mây lớn mưa 
xuống mưa lớn, trừ diệt nắng lớn mùa hè. Sắm đại bi nổ 
sét bố-thí, đánh tan núi bần cùng, cứu giúp tầng lớp 
nghèo khổ ra khỏi sự nghèo nàn tối tăm. Dùng nước 
mưa bố thí vĩ đại mưa xuống lợi ích tất cả, thì sự bần 
cùng không còn tồn tại ở đâu được nữa. Cho nên khi Bồ 
tát vì cứu giúp chúng sinh mà bố thí thì ma và bè đảng 
của ma đều ganh ghét, lo lắng, khổ não và tức giận. Khi 
Bồ tát thực hành tài thí pháp thí vô tận thì tham lam và 
tật đố đều kinh hãi, kêu gào, khiếp sợ tất cả. 

18 


Từ bi che thân thể, trí tuệ làm mắt sáng, bố thí 
làm khí giới, Bồ tát như một thủ lãnh quốc gia hàng 
phục kẻ xâm lăng tàn bạo. Tâm đại bi như cung, sự 
bố thí như tên, trừ diệt giặc bần cùng không còn tồn 
tại chỗ nào được nữa. Từ bi như rễ chắc, ái ngữ 
như thân cây, nhẫn nhục như nhánh lá, bố thí như 
hoa trái, trí tuệ như gió mạnh, thổi rụng hoa quả bố 
thí no đủ cho người nghèo khổ. Từ bi như trăng 
rằm, bố thí như ánh sáng, người xin như hoa 
quỳnh; trong đêm trường sinh tử, sự xuất hiện của 
Bồ tát như trăng rằm đưa ánh sáng làm nở quỳnh 
hoa. 


Người xin đã thỏa mãn rồi lại bố thí như Bồ tát đã bố 
thí, bố thí cho những người nghe tiếng đến xin. Sự bố 
thí của Bồ tát vang khắp tất cả, những người nghèo khổ 
đều đến quy tụ như khách bộ hành quy tụ dưới bóng 
cây đại thọ giữa đồng trống. Báy giờ Bồ tát tự thấy mình 
được sự thù thắng, tại sao như vậy, vì đã làm cho 
người xin đến, làm cho mình thực hành được sự bố thí 
nên gọi là được sự thù thắng. Do đó tất cả chúng sinh 
càng đến quy tụ. Và vị Bồ tát đại sĩ như thế chúng ta 
nên kính lễ. 


Khi thấy vị Bồ tát ấy tỏ vẻ hoan hỷ là biết thế nào 
cũng có người đến xin. Khi có người đến tin cho Bồ tát 
có người đến xin, Bồ tát liền hoan hỷ đem của cải 
thưởng cho người tin và cho người xin. Thấy người xin, 
Bồ tát vô cùng hoan hỷ kính mến. Người xin mở miệng 


19 


xin là điều Bồ tát rất đau lòng. Để cho người xin phải 
mở miệng xin là điều Bồ tát rất tự trách. Nếu người xin 
không biết Bồ tát tánh thích bố thí thì Bồ tát hoan hỷ, cúi 
đầu, cầm tay, nói với người ấy như nói với bạn thân để 
cho họ biết. Bởi vậy người xin thỏa mãn rồi vô cùng 
hoan hỷ, người khác xem thấy cũng rất hoan hỷ, chân 
thành thốt ra lời nói: Đây mới là người chân chính cứu 
giúp tôi, tôi cầu nguyện người cứu giúp tôi tồn tại mãi ở 
đời. Riêng Bồ tát thấy người hoan hỷ, lòng mình cũng 
tươi sáng, làm cho người xin càng như được cam lộ 
thám lòng. Bồ tát ngó người xin với mắt từ bi, biết ơn: ví 
như nỗi sung sướng của người được của và đem bán 
đắt giá, tâm trạng của Bồ tát khi được người đến xin 
cũng y như thế. Một người giàu thương con cho con, 
lòng thương và sự cho ấy không làm sao như Bồ tát. Bồ 
tát thấy người xin hơn người thường thấy cha mẹ. Thấy 
người xin thỏa mãn rồi tự hào, Bồ tát càng hoan hỷ hơn. 
Khi người đến nói, tôi cần thứ này cần thứ kia thì vì tâm 
khao khát bố thí quá nặng, Bồ tát tai nghe như uống 
nước cam lộ. Càng nghe xin càng mến trọng. Luôn luôn 
mến trọng người xin, đó là tâm lý của Bồ tát. Bồ tát tự 
nghĩ chúng sinh là ruộng phước của mình. Và suy nghĩ 
mình phải như họ. Tại sao? Lòng ham muốn của người 
không chán, lòng bố thí của ta cũng vậy; lòng họ mến 
trọng người cho, lòng ta mến trọng người xin cũng thế; 
họ tìm người cho để xin, cũng vậy, ta tìm người xin để 
cho; ta với họ xin nhau: ta xin họ sự bố thí, họ xin ta 
những tiền của; người xin nghe người cho hết của thì 
20 


buồn bực, lòng ta cũng vậy, rất bực khi không tìm được 
người xin hoặc người đến xin mà không làm cho họ 
được vừa lòng. Người xin xin không được, Bồ tát tìm 
tìm không ra, những trường hợp ấy, Bồ tát nghĩ, Phật 


1 


dạy “cầu không được: khổ”, thực đúng như thế. 


Với người xin, Bồ tát bao giờ cũng nghĩ rất ít có, rất 
khó gặp, vì sao, vì nếu không có họ thì bố thí ba-la-mật 
khó đầy đủ, và do đó trí giác vô thượng (đại giác ngộ) 
khó mà toàn vẹn. Thế nên với người cầu xin, bao giờ 
Bồ tát cũng biết ơn. Nếu có họ thì trí giác vô thượng 
nắm chắc trong tay. Khi nghe người xin nói cho tôi, thì 
Bồ tát nghĩ rằng thế là họ cho tôi trí giác vô thượng. Có 
những người kém nghĩ nghe người xin thì khinh khi; Bồ 
tát nghĩ rằng gọi là người xin, là cái tên những kẻ kém 
nghĩ ấy mê mờ đặt ra. Chứ chính người xin ấy mới là 
người cho, vì họ cho ta sự bố thí ba-la-mật. Dù có của 
cải mà không có tâm cho, dù có tâm cho mà không có 
người xin, thì bố thí làm sao thành được; nên phải đủ ba 
điều mới thành bố thí, thì người xin đối với người cho, 
quả là người đại phước đức vậy. Một người nghèo 
được kho báu quá sự tưởng tượng, lòng vừa mừng 
được, vừa lo mất, đồng thời lại bị vua quan, giặc giã, kẻ 
trộm, kẻ cướp đe dọa, trong lúc đó một người bạn thân 
đến khéo léo bày cách cho cất giữ, làm cho người 
nghèo ấy vui mừng và biết ơn vô kể. Bồ tát khi gặp 
được người xin cũng y như trường hợp ấy, người xin là 
bạn thân của Bồ tát vậy. 


21 


Tâm đại bi của Bồ tát biến khắp tất cả, nhưng với 
người xin Bồ tát đặc biệt mến trọng. Thấy họ Bồ tát vui 
vẻ liền, để họ biết chắc chắn mình sẽ được vừa lòng. 
Thấy họ, Bồ tát cúi mình dịu dàng bảo người cần gì xin 
tùy ý. Và an ủi họ: hay thay hiền giả! Tôi tự nguyện làm 
kẻ cung phụng người. Bồ tát làm cho lòng người xin 
hoan hỷ, thanh lương bằng lời nói ái ngữ. Lòng tham 
người xin như lửa, Bồ tát đem sữa bố thí dập tắt. Bố thí 
được như thế mới gọi là người biết sống. Không thì chỉ 
là một người chết. 


Khi người nhận được sự bố thí, lòng rất hoan hỷ, 
người xung quanh thấy cũng hoan hỷ như thé, thì chính 
lúc ấy, quả trí giác vô thượng đã nắm trong tay Bồ tát. 


Tâm đại bi thanh tịnh thì sự bố thí thanh tịnh. Không 
đại bi, bố thí sẽ biểu lộ sự tự hào, sự khinh khi, sự cầu 
biết ơn, sự cầu trả ơn. Bồ tát suy nghĩ: điêu luyện tâm 
đại bi thì kính người thương người, phát động sự bố thí 
thanh tịnh. Bồ tát thấy người nghèo thì lòng thương cực 
nặng, người nghèo được Bồ tát thì của cải sẽ giàu. 
Được ngọc như ý thỏa mãn ý muốn thế nào, thì gặp Bồ 
tát cũng y nghư thế: nghèo khổ hết cả. 


Sự bố thí của Bồ tát là hy sinh tất cả: hy sinh tài sản, 
hy sinh thân thuộc, hy sinh tay chân, hy sinh tánh mạng, 
cho đến tư tưởng, năng lực, học thức, kỹ năng, không 
thứ gì không hy sinh cho người và vì người. Thấy người 
cần tánh mạng, Bồ tát tự đem đến cho họ, huống chỉ họ 
đến xin. Tánh mạng còn thế huống chỉ tài sản. 

252 


Bồ tát chỉ lấy đại bi làm bản thân. Vì vậy, tự nhiên 
thân thể không còn là mình nữa mà là vật của người. 
Cho nên Bồ tát rất bực, khi thấy người xin cho thân 
mình không phải là vật của họ. Bồ tát nói cho người ấy 
biết: tất cả những gì của tôi là của người, sao người còn 
xin, còn tưởng là của người khác. Bồ tát nói cho họ rõ 
nguyên do: tôi đã đối trước đắng Vô-thượng-tôn trong 
hết thảy muôn loài là Đức Phật, phát nguyện rằng tất cả 
những gì của tôi, tôi nguyện cho chúng sinh cả, thế nên 
của tôi là của người rồi. 

Bồ tát tự nguyện tất cả của mình, muôn loài hãy xem 
là của họ. Nguyện vọng ấy rộng lớn trong mát như nước 
sông Hằng, vật, thú gì uống cũng tùy ý, không bao giờ 
sông Hằng có ý niệm chống trái, bảo là của mình. Vì 
nguyện vọng của Bồ tát như vậy nên với tài sản tánh 
mạng bao giờ cũng đã xả ly rồi. Chỉ có điều đã đưa hay 
chưa đưa cho người xin mà thôi, chứ không nói rằng 
cho hay sinh lòng tự mãn. Tại sao? Vì Bồ tát đã nguyện 
cho họ rồi, và cho chỉ vì lòng thương muốn hy sinh để 
người khỏi khổ. 

Bồ tát là tay sai của chúng sinh, chúng sinh là người 
cho của Bồ tát. Khi lòng người nghèo thỏa mãn là Bồ tát 
đầy đủ bố thí ba-la-mật, bố thí đầy đủ thì công đức viên 
mãn, công đức viên mãn thì đại giác ngộ hiện thành. Kẻ 
tham lẫn thấy người xin thì quay mặt đi, người bố thí 
thấy người xin thì ngó thân mến. Bồ tát thấy người xin 
được sự bố thí rồi biết triển chuyển bố thí người khác 


2 


thì lòng rất hoan lạc: thấy tất cả mọi người biết và thích 
bố thì, tán thán sự bố thí, lòng càng hoan lạc hơn, sự 
hoan lạc ấy còn hơn sự an lạc của giải thoát. 


Khi đem tâm đại bi bố thí, Bồ tát thấy chúng sinh 
được tài sản nên thỏa mãn, vì thỏa mãn nên chúng sinh 
tự lập chí nguyện ở mãi trong sinh tử hành động những 
điều lợi ích chứ không cầu giải thoát. Thấy chúng sinh 
phát đại nguyện như vậy Bồ tát nghĩ rằng thế là ta đã 
được kết quả, dù chưa được đại giác ngộ cũng đã đầy 
đủ lắm rồi. 


V. GIẢI THOÁT THÙ THẮNG 


Bồ tát suy nghĩ: những người ham thích giải thoát 
thường đến giác ngộ ta, những người ấy không phải vì 
tiền của mà đến, họ đến chỉ vì tác thành sự vĩ đại cho 
ta. 


Khi Bồ tát làm thủ lãnh quốc gia, người thực hành 
phước đức đến báo có người đến xin. Thủ lãnh liền 
nghĩ: người xin nghèo khổ đến là giải thoát thù thắng 
đến, điều ta rất mong bây giờ đã được. Bồ tát lại nghĩ: 
ta vốn không ham địa vị thủ lãnh, chỉ vì muốn làm lợi ích 
tất cả; vậy không nên ngồi không trên địa vị thủ lãnh, 
phải thực hành bố thí đầy đủ, cho nên người báo tin kia 
thật là vị giác ngộ ta. Người xin bao giờ cũng cử chỉ e 
dè ngại ngùng, Bồ tát biết vậy nên dịu dàng trước: 
người là ân nhân, là thí chủ của tôi, cần chi xin người 


24 


cứ lấy. Khi người xin thỏa mãn, thì hai nỗi hoan lạc 
người cho người nhận hòa giao với nhau như an lạc 
niết bàn. 

Sinh tử là lò lửa vĩ đại, Bồ tát ở trong đó như ở niết 
bàn, tại sao như thế, vì Bồ tát muốn cứu giúp chúng 
sinh. Bồ tát tâm niệm: thương cứu chúng sinh là giải 
thoát của mình; đem đại bố thí cứu giúp chúng sinh, 
chúng sinh an lạc là giải thoát của mình. Giải thoát ấy 
mới là giải thoát thù thắng. Bồ thí vĩ đại mà không có đại 
bi thì không gọi là bố thí được; bố thí vì đại bi tức là giải 
thoát tối cao. 

Được giải thoát như vậy, Bồ tát suy nghĩ: Ngày xưa, 
đối trước đắng Vô thượng tôn, ta nghe cực lạc của giải 
thoát, giờ đây ta đã thực hiện được, tại sao, vì ta bố thí 
vừa lòng là ta giải thoát. Nếu sự an lạc của giải thoát 
nào tương tự với sự hoan lạc của bố thí do lòng thương 
phát sinh thì ta ưa thích. Không thì ta tránh xa. Ta chỉ 
thích sự hoan lạc của bố thí, vì ta thấy đó là giải thoát 
thù thắng. 


Sự hoan lạc của bố thí do đại bi hành động thì không 
gì sánh bằng. Sự an lạc giải thoát của bố thí do đại bi 
hành động không gì thí dụ được. Sự hoan lạc của bố thí 
phát sinh từ đại bi, nếu ai muốn dùng thí dụ hình dung, 
thì vì nó tối cao, nó cực đại, nó vi diệu, nên không thể ví 
dụ được. 


25 


VI. NGƯỜI CHO ĐẶC BIỆT 


Đại bi chủ đạo bố thí, sự bố thí ấy đem lại an lạc đầy 
đủ cho chúng sinh. Người bố thí an lạc chúng sinh như 
vậy là người tối thắng, thắng hơn giải thoát. Người bố 
thí an lạc cho chúng sinh được là do thực hành đại bị, 
tâm đại bi rất bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. 


Bố thí như vậy mới là người thí chủ, bố thí không 
được như vậy thì chỉ là người hành khát. Sự bố thí của 
ta làm cho người nghe phải cảm động, mới là người thí 
chủ tốt; bố thí không được như vậy thì chỉ là kẻ tâm xen 
tạp. Bố thí thế nào cho người hoan hỷ nhận lãnh mới là 
thí chủ toàn vẹn. Người ta phải xin mới cho thì không 
phải người bố thí nữa, thân hành đem đến đưa cho 
người mới là thí chủ tốt. Hy sinh tất cả mà vì tham ái 
nên cho, đó không phải là người bố thí; cho bằng tâm 
đại bi mới là thí chủ vĩ đại. Nghèo nhưng người đến làm 
cho họ vừa lòng, thì đó là thí chủ tốt; còn giàu mà người 
đến không vừa lòng, thì đó là kẻ bần cùng. Giàu mà cho 
không có lòng thương, thì gọi là cho, không gọi là bố thí; 
phải có đại bi thương người mới là thí chủ. Không ăn 
không no, cho không có lòng thương không gọi là bố thí 
được; có lòng thương từ bi thì dù không của cũng gọi là 
bố thí. Cầu sự đền trả mà gọi là bố thí được thì buôn 
bán cũng gọi là bố thí sao. Tuy vậy, sự cho cầu đền trả 
ấy vẫn có kết quả vô cùng, huống chi cho vì thương 
người chứ không cầu sự đền trả, thì kết quả làm sao mô 
tả nổi. Cho mà cầu đền trả thì chỉ tự hưởng, không thể 


26 


cứu giúp người, như thế phí công vô ích; còn cho vì 
thương người thì đã có năng lực cứu giúp, sau kết quả 
cũng đại lợi chúng sinh. 


Nghèo không bằng có của, có của không bằng đem 
cho, cho không thương không bằng từ bi: Đại bố thí có 
thể cải thiện tất cả muôn loài vậy. Cho nên giàu thì phải 
cho, cho thì phải cho bằng lòng thương. Giàu có mà bố 
thí giàu có mới bền, bố thí mà có từ bi bố thí mới chắc. 
Cho nên thực hành bố thí thì giàu sang, thực hành thiền 
định thì giải thoát, còn thực hành đại từ bi mới đại giác 
ngộ: kết quả tối cao trong các kết quả. 


VII. KÍNH TRỌNG NGƯỜI XIN 


Bồ tát suy nghĩ: nhờ người xin mà ta được đại giác 
ngộ, vậy, để báo ân họ, ta phải đem đại giác ngộ ấy hồi 
hướng cho chúng sinh. Ta nhờ bố thí chúng sinh mà 
được kết quả vô thượng, do kết quả vô thượng mà 
thành đại giác ngộ, vậy đại giác ngộ ấy ta phải hiến lại 
chúng sinh. Ta nhờ bố thí chúng sinh mà được an lạc 
thắng hơn an lạc của giải thoát. Sự an lạc trong khi bố 
thí còn như thế, huống chỉ đại giác ngộ, kết quả tối cao 
của bố thí? Cho nên ta phải đem tất cả bố thí cho người 
xin. 


Và, chính vì vậy, ân người xin rất nặng, không chỉ 
báo đáp được. Chính người xin là nguyên nhân lớn nhất 
đem lại an lạc vô thượng và kết quả vĩ đại cho ta. Ta 


“40 


đem tài sản không đủ báo đáp, phải đem trí giác vô 
thượng mà phụng hiến họ. Nhờ phước ấy, các người 
xin tương lai cũng thành đại thí chủ như ta. 


Bồ tát lại tâm niệm: Nhờ người xin mà ta được an lạc 
của bố thí, vậy ta phải là thí chủ pháp thí, làm sao cho 
họ được Trí giác vô thượng? 

Khi người xin thấy Bồ tát đại bố thí thì hỏi: 

- _ Người vì hy vọng gì mà thực hành bố thí? 

Bồ tát giải thích: 

- _ Tôi không hy vọng sung sướng ở loài người, thiên 
đường ở loài trời, cũng không mong cầu niết bàn của 
Thanh văn, giải thoát của Duyên giác. Tôi chỉ nguyện 
được Trí giác vô thượng để cứu vớt tất cả. 


- Nhờ năng lực gì mà người bố thí không chán 
lòng? 

- _ Bản sư tôi là đắng Vô thượng tôn, từ bi nghĩ nhớ 
tất cả muôn loài. Tôi không biết lấy chi báo ân Ngài nên 
bố thí không mệt. 

Tất cả an lạc không chi bằng an lạc giải thoát, nhưng 
lòng tôi yêu thương chúng sinh hơn ưa thích giải thoát: 
vì lòng yêu thương ấy, tôi muốn chúng sinh ai cũng giải 
thoát nên bố thí đủ cách. Nếu sinh tử không cùng cực 
khổ sở thì tôi không bố thí mong cầu Trí giác vô thượng. 
Vì sinh tử vô cùng khổ não nên tôi đắm mình trong sự 
bố thí mong cầu đại giác đại ngộ. Sinh tử ai gây? Phiền 


28 


não và vọng nghiệp. Ai trừ sinh tử? Từ bi và bố thí. Giả 
sử chúng sinh lấy từ bi làm thể chất thì không khi nào 
không thích bố thí. Và, vì vậy, tôi luôn luôn bố thí bởi từ 
bi nặng lòng vì người. 


VIII. BÓ THÍ VỚI THAM LÃN 


Không nghĩ ân đức của người xin thì không có tâm 
từ bi, không có từ bi thì không thể thực hành bố thí, 
không thực hành bố thí thì không thể cứu vớt chúng 
sinh qua bể sinh tử. Không tâm từ bi thì kẻ ấy là kẻ cô 
độc, có tâm từ bi thì người ấy đầy những bạn thân. Kẻ 
chấp bản ngã thì lấy ái làm thể chất, người cứu giúp 
người thì lấy bi làm bản thể. Ái nặng thì không còn biết 
gì đến ai nữa, Bi nặng thì không còn biết gì đến mình 
nữa. Nhưng nếu không bố thí thì làm sao nghiệm biết 
tâm từ bi, như đem hình đá vẽ với viên đá thật so sánh 
mới biết gì thật gì giả. Nếu thấy người nguy khốn mà đại 
đại bố thí thì biết người ấy có từ bi. Kẻ tham lẫn thì dù 
cha mẹ bà con họ hàng đến xin cũng sinh tâm oán ghét, 
người từ bi thì kẻ thù người ác đến cầu cũng mến trọng 
như bạn. Tham lẫn thì cho đất nặng hơn vàng, từ bi thì 
vàng nhẹ như cỏ. Tham lẫn thì mất của rất sầu khổ; từ 
bi thì sầu khổ xấp máy, nếu có của không bố thí được. 
Tài sản phải bỏ vào hai lúc: lúc mạng chết và lúc bố thí. 
Chết mà bỏ thì bỏ hết, tất cả không có một mảy may 
theo đến đời sau; bố thí mà bỏ thì bỏ ít kết quả nhiều, 
kết quả không những ở đời nay mà còn theo đến đời 

29 


sau. Đối chiếu như vậy, ai là người trí mà không bỏ 
tham lẫn, làm bố thí? 


Khi bố thí thì lòng người hoan hỷ, lòng mình cũng 
vậy. Bố thí mà không hoan hỷ được thì chỉ là hối hận, tự 
dối. Có kẻ người xin đến cầu, vì họ cầu xin nên làm thỏa 
mãn rồi lòng rất vui vẻ; lại có người tự đem đến cho họ, 
không cầu sự đền trả mà đại đại bố thí, thì sự vui vẻ của 
họ sánh với sự vui vẻ của kẻ trước, nào chỉ có thể thí dụ 
được? 

Có đồ ăn ngon, không bố thí trước rồi mới ăn thì ăn 
ngon lành gì; còn đồ ăn dở mà bố thí rồi ăn sau, thì lòng 
vui thỏa, nên ăn thấy ngon lành. Nên cho rồi còn sẽ ăn. 
Bực trượng phu nghe lời này mừng như được niết bàn, 
chứ kẻ hèn kém thì ai tin lời ấy. Người đói đứng trước 
mâm ăn mà còn nhẫn tâm không cho được một bát 
cơm, huống chi đem giải thoát thù thắng cho người 
được? Nhiều của, người xin đến kẻ ấy còn không có 
tâm cho, huống chỉ của ít? Kẻ ấy, ngay trong sinh tử ta 
còn không tìm thấy một chỗ an vui của họ, huống chỉ 
niết bàn; kẻ ấy là kẻ ở bên sông cả mà không cho người 
được hớp nước. Còn người thấy sinh tử cùng cực khổ 
sở mà vẫn trằm mình để bố thí, huống chỉ niết bàn, thì 
lòng người ấy như dòng sông cái, bố thí mấy cũng 
không vừa. 

Từ bi thì niết bàn cũng hy sinh rất dễ; còn tham lẫn 
thì phân đất dễ được hơn nước mà còn lẫn tiếc, huống 
chi tài sản. 

30 


IX. BÓ THÍ BẰNG TÀI SẢN 


Hai người, một rất giàu, một rất nghèo, người xin 
đến cả hai đều buồn bực: Kẻ giàu lo người xin mắt, 
người nghèo lo không có cho. Cả hai đồng lo, nhưng kết 
quả rất khác nhau: Người vì thương người, lo không có 
cho thì an lạc trong nhân thiên; kẻ vì tham lẫn, lo bị mắt 
của thì khổ sở trong ngạ qui. 

Bồ tát có tâm từ bi thương người thì đối với người, 
thế cũng đủ lắm rồi, huống chi còn cố gắng bòn mót 
chút ít để bố thí. Kẻ giàu có tùy ý tiêu dùng, lòng sung 
sướng bực nào, thì lòng thương Bồ tát lo nghĩ bố thí 
còn quá gấp máy ngàn vạn lần. Từ bi thì người xin đến, 
không có của không nỡ nói không, buồn khổ thương 
khóc. Thấy người khổ mà không sa nước mắt thì sao 
gọi là thực hành từ bi. Nên con người hơn người ấy tai 
nghe người khổ còn không nhẫn nổi, huống chi mắt thấy 
người khổ mà không cứu giúp. Có từ bi, người đó thấy 
người nghèo khổ mà không có của cho thì lòng buồn 
rầu vô hạn, nỗi buồn ấy không chi so sánh được. Người 
thương cứu người thì thấy người khổ, tất khóc lóc bi 
thảm. Chính điều ấy biểu hiện tất cả lòng thương mến, 
lòng trong sạch của Bồ tát. Thấy người khổ mà buồn 
khóc, đó là biểu lộ lòng thương mến; vì lòng thương 
mến nên biết lòng trong sạch, vì người chứ không cầu 
đền trả. Lòng thương từ bi của Bồ tát như tuyết, tuyết 


3l 


đụng mặt trời thì tan ra nước; lòng thương chạm người 
khổ thì chảy ra nước mắt. 


Nước mắt của Bồ tát thì chảy vào ba lúc: một, lúc 
thấy người thực hành lẽ phải, vì kính mến nên chảy 
nước mắt; hai, lúc thấy người khổ sở vô phước, vì 
thương mến nên chảy nước mắt; ba, lúc tự mình đại 
hành bố thí, thì thương mừng tràn ngập nên chảy nước 
mắt. Nước mắt ấy của Bồ tát đã đỗ bằng bốn bể đại 
dương. Người đời cha chết mẹ chết khóc không bằng 
Bồ tát khi thấy người nghèo khổ mà không có của cho 
họ. Bởi vậy, BỒ tát thực hành đại định CỨU VỚT 
CHÚNG SINH, dũng xuất vô tận vật dụng tài sản, tất cả 
người xin tùy ý tự tại. Bực đại trượng phu là người đem 
của mình hy sinh cho người, để người biết hy sinh bố 
thí. Vì lý do ấy mà Bồ tát đem tài sản bố thí cho chúng 
sinh được giàu có. 


Do tâm từ bi bình đẳng không giới hạn, Bồ tát nghe 
tiếng người xin thì khóc như mưa, người xin thấy vậy 
biết chắc chắn mình sẽ được vừa ý. Bồ tát thấy người 
xin đến, lòng rất buồn thương, khi người xin thỏa mãn 
hoan hỷ rồi Bồ tát mới hết buồn. Nghe người xin nói, Bồ 
tát không cầm được nước mắt, khi người xin bảo đã 
thỏa mãn, Bồ tát mới cầm được. 


Bồ tát bố thí đủ cách, cho chúng sinh đầy đủ rồi, 
thiền định suy nghĩ: làm sao diệt được ba thứ khổ độc 
cho người? Bồ tát tự xét có tài sản là để cho người, 


32 


nhưng cho tài sản vẫn không diệt khổ được, nên xả bỏ 
tất cả, xuất gia học hành và truyền bá Chánh Pháp. 


X. XẢ BỎ TẤT CẢ 

Bồ tát bố thí tài sản cho người xin đầy đủ rồi, bấy giờ 
suy nghĩ: Ta phải làm sao đoạn trừ phiền não, nguyên 
nhân đau khổ cho họ. Do tâm đại bi, Bồ tát thấy tất cả 
chúng sinh đều bị đau khổ bao vây, nên lập chí nguyện 
cứu độ họ. Bồ tát hy sinh tất cả là vì mong cầu giác ngộ 
vô thượng và cứu giúp chúng sinh đau khổ. Tâm chí tối 
thắng và từ bi như thế thì gì mà không hy sinh cứu 
người. Có tâm từ bi thì, vì người, niết bàn còn bỏ huống 
chỉ tánh mạng. Bỏ tánh mạng bỏ tài sản, điều ấy có khó 
gì. Bỏ tài sản không khó bằng bỏ tánh mạng, bỏ tánh 
mạng không khó bằng bỏ niết bàn, mà niết bàn còn bỏ 
thì gì không hy sinh được. Từ bi thấu xương tủy, Bồ tát 
hy sinh tất cả, đại thí cứu người. Người cứu vớt người 
thì bố thí tất cả, có gì là khó. Người ấy là người tối thân 
của muôn loài, là người hướng dẫn muôn loài về an lạc. 
Người ấy là con người của từ bi, nên hy sinh tất cả mà 
không chán. Người ấy là người chân thật cứu người, 
oán thân bình đẳng, tánh mạng còn bỏ, vật gì không 
cho. 


Chúng ta trọng tài sản, nhưng ái trọng tánh mạng lại 
hơn trọng tài sản, vì vậy mà bỏ tài sản dễ hơn bỏ tánh 


3O 


mạng. Ngược lại, sự hoan hỷ của Bồ tát khi bỏ của 
không bằng sự hoan hỷ lúc hy sinh tánh mạng. 


Khí vị tối cao của bố thí là trí giác vô thượng, khí vị 
ấy lấy bố thí làm chất ăn mà tồn tại. Người lợi tha muốn 
nếm khí vị ấy nên hy sinh tánh mạng. Do sự hy sinh ấy, 
Bồ tát thấy người đến xin bộ phận thân thể mừng hơn 
thấy người đến xin của vật. Người thích khí vị an lạc 
của bố thí mà được rồi thì rất hoan lạc, sự hoan lạc ấy 
không bằng sự hoan lạc của Bồ tát lúc bố thí thân 
mạng. Bồ tát tự nghĩ: ở châu diêm-phù này, có lẽ ta vô 
phước hay sao, mà người xin của nhiều, kẻ xin tánh 
mạng ít. Bồ tát xét tài sản là của ở ngoài, nên có khi ta 
cho không tự do theo ý muốn; chứ thân mạng là của ở 
trong, hoàn toàn tùy ý ta hy sinh, không ai cản trở được. 
Bồ tát quan sát thân này không bền không chắc, nên 
bảo mọi người ai cần xin lầy mau. Những người cần hỏi 
Bồ tát: 

- Người đem xương máu bố thí chúng tôi, chúng tôi 
lấy chỉ báo đáp được? 

Bồ tát giải thích: 

- Muốn báo đáp thì bảo với mọi người hãy từ bi bố 
thí, hy sinh tánh mạng. Và giờ, hãy đến nhận lấy các bộ 
phận thân thể của tôi. Nhưng, các người không nên nói 
đến việc đền trả. Các người nhận lấy cái thân vô 
thường của tôi làm cho tôi sẽ được Pháp thân bắt diệt, 
thế là ngược lại, chính các người có ân đức rất nặng đối 


34 


với tôi, tôi làm sao báo đáp cho xứng đáng. Tôi nguyện 
sẽ đem thân mạng đời sau và kết quả của sự hy sinh 
thân mạng đời này cúng hiến các người. Tôi vì cứu vớt 
hết thảy chúng sinh nên hy sinh thân mạng. Bỏ thân xác 
thịt tôi sẽ được Pháp thân, được Pháp thân thì được 
Nhất-thế-trí; và trở lại làm cho chúng sinh cũng được 
Nhắt-thé-trí bằng cách hy sinh xác thân thực hiện Pháp 
thân. Pháp thân có năng lực vĩ đại là lợi lạc chân thực 
cho chúng sinh như thế. Bồ tát nghĩ như thế nên làm 
sao không hy sinh tánh mạng. Khi bỏ thân mạng, Bồ tát 
lại nghĩ: Ta làm bạn thân của chúng sinh. Ta đã giải 
thoát sinh tử, ta phải giải thoát chúng sinh ra khỏi sinh 
tử ấy, nên phải hy sinh tánh mạng. Công đức hy sinh 
này không những là thương cứu đau khổ chúng sinh, 
mà còn nuôi dưỡng Pháp thân của ta. Khi Bồ tát quả 
quyết xác nhận như vậy thì bỏ thân mạng không có vẻ 
khó khăn gì cả. Không khó vì bỏ thân xác để được Pháp 
thân. Cho nên, không những không khó, mà còn hoan 
hỷ vô lượng. Sự hoan hỷ của Bồ tát lúc hy sinh tánh 
mạng còn gấp ngàn vạn lần sự hoan hỷ của kẻ tham 
lam khi được kho báu vô tận. Bồ tát lấy trí tuệ và từ bi 
làm thể chất, nên vì chúng sinh mà cầu được Pháp 
thân. Khi kẻ thấp thỏi được lên ngôi vua, sự khoái lạc 
của kẻ ấy không làm sao bằng sự khoái lạc của Bồ tát 
khi bỏ mình vì người. Do từ bi và trí tuệ, Bồ tát hy sinh 
tánh mạng, sự hoan hỷ lúc hy sinh đó còn gấp ngàn vạn 
lần sự hoan hỷ của dòng quân nhân khi thắng địch. 


Km 


Kẻ ngu phu vì địa vị và quyền lợi mà bỏ mạng được 
trong trận địa, kẻ ngoại đạo vọng đảo giải thoát mà còn 
vùi mình trong am viện, huống chi Bồ tát đem trí tuệ 
đem từ bi vì tất cả muôn loài mà không hy sinh thân thẻ. 
Ngu phu đem tham ái mà bỏ mình cho chiến tranh, Bồ 
tát đem bi trí vì người mà bỏ mình, sự xả bỏ ấy nào có 
gì khó. 

Khi Bồ tát lập chí nguyện thì đã nguyện xả bỏ tất cả. 
Tuy nói thế nhưng chúng sinh chưa thật được lợi ích. 
Khi thực hành bố thí chúng sinh mới được lợi ích thiết 
thực. 


Bồ tát bỏ tánh mạng, điều ấy không khó; khó nhất là 
biết thân vô thường, đau khổ, không thật rồi mà không 
hy sinh được cho người. Từ bị vì người hy sinh tánh 
mạng, điều ấy không khó; khó nhất là ham thích hy sinh 
mãi không chán. Một người lo lắng khi phải chuyển dời 
cả cõi đất mà ngó lại sức mình không đủ, sự lo lắng ấy 
không bằng Bồ tát lo lắng khi thấy chúng sinh đau khổ 
mà chưa giải cứu được. Vì từ bi như vậy nên bồ tát xem 
thân mạng nhẹ rẻ như thảo mộc, hy sinh cho người nào 
thấy khó khăn. 

Một người vì mình giữ giới KHÔNG SÁT SINH, 
người ấy sau được an lạc trong nhân thiên, đó, thực 
hành ít mà quả báo còn như thế, huống chi Bồ tát vì 
chúng sinh bỏ thân mạng, thì kết quả biết dung vào đâu 
trong sinh tử. Chỉ có Trí giác vô thượng mới dung nỗi 
mà thôi. 

36 


Với tất cả ý niệm thuần thục trên, khi Bồ tát nghe 
người đến xin tánh mạng, vui vẻ nghĩ: Ta nguyện bỏ 
cho họ lâu rồi mà họ không đến nhận lấy: nay mới đến 
hỏi, hẳn họ nghĩ ta tiếc rẻ nên đến thử mà thôi. 


XI. BỎ THÂN THỌ THÂN 


La-hán bỏ thân tối hậu được an lạc niết bàn, sự an 
lạc ấy không bằng sự an lạc của Bồ tát lúc vì chúng sinh 
bỏ thân mạng. La-hán được giải thoát, sự an lạc của 
giải thoát ấy không bằng sự an lạc của Bồ tát lúc vì 
chúng sinh thọ thân mạng. 


Khi thọ thân, Bồ tát nghĩ: ta do không lấy niết bàn, vì 
chúng sinh nên thọ thân này, đó mới thật là vi diệu. Khi 
bỏ thân, Bồ tát nghĩ: ta vì bố thí chúng sinh nên bỏ thân, 
bỏ thân để thọ thân mà bố thí, đó mới thật là tối thắng. 


Bồ tát luôn luôn thích nghe sự cứu độ chúng sinh 
của các đức Phật-đà. Bồ tát nghĩ: Ta được khí vị của 
tâm đại bi cứu vớt chúng sinh, ta ham thích khí vị ấy 
nên không muốn niết bàn. Cho nên, thực ra, khi Bồ tát 
vì chúng sinh mà bỏ thân bố thí, thì tuy không được niết 
bàn mà hơn được niết bàn, vì niết bàn không có khí vị vì 
chúng sinh bỏ thân mạng. 

Bồ tát khi thọ thân thì rất khổ cũng như rất vui khi bỏ 
thân; nói ngược lại, bồ tát khi bỏ thân thì rất khổ cũng 
như rất vui khi thọ thân. Khổ vì khổ đau, nhưng vui vì lợi 
người. 

37 


Phàm phu vì nghèo nàn bịnh khổ bức bách, không 
thoát được nên muốn bỏ thân; cũng như thấy thân thể 
đau khổ, không thể cứu vớt nó nên muốn mau niết bàn. 
Bồ tát khác, Bồ tát suy nghĩ: Quả niết bàn rất an lạc, 
thân sinh tử rất cực khổ; nhưng chính vì vậy mà ta phải 
thay tất cả chúng sinh thọ thân sinh tử ấy, bỏ quả niết 
bàn kia, để làm cho họ được giải thoát. 


La-hán thân nhập diệt thì Phật-đà thân cũng nhập 
diệt. Nhập diệt tuy đồng, nhưng sự nhập diệt của thân 
Phật-đà lợi ích chúng sinh, còn sự nhập diệt của La-hán 
chỉ tự giải thoát. Cho nên sự nhập diệt của Phật-đà là 
tốt, là vĩ đại. Bồ tát nghĩ: ta phải học sự nhập diệt bỏ 
thân ấy. 


XII. XẢ BỎ THÂN MẠNG 


Bồ tát vì Nhất-thế-trí, vì đại bi thương cứu chúng 
sinh, nên xả bỏ thân mạng, được kết quả chân thật. Bỏ 
thân mạng mà không được kết quả chân thật, thì chỉ là 
sự uỗng phí. 

Bồ tát xả bỏ thân mạng là vì giác ngộ chúng sinh. Bồ 
tát vì chúng sinh bỏ thân mạng, dễ dàng hơn người 
tham lẫn bỏ một vắt cơm. Nên Bồ tát xả bỏ thân mạng 
là mục đích để giác ngộ những người tham lẫn. 


38 


Bồ tát xả bỏ tính mạng là để bảo vệ tính mạng người 
khác, tại sao, vì Bồ tát xem tính mạng người là tính 
mạng mình. 


Bồ tát xả bỏ thân mạng để cứu người là vì thấy thân 
mạng không đáng kể. Thân mạng không đáng kể nhưng 
vì lợi người nên bỏ thân rồi thọ thân lại. 


Cho nên nếu phi đại bi thì người trí ai thích thân 
mạng này? Nếu phi đại bi thì bố thí sao ở sinh tử? 


Bồ tát say mê bố thí vì đại bi tự do, nên thọ thân sinh 
tử như vui niết bàn. 


XIII. ĐẠI BI BIÊU HIỆN 


Bồ tát có tâm từ bi vĩ đại vận chuyển trong toàn thân 
nhưng không ai biết được, chỉ khi biểu hiện ra sự bỏ 
thân mạng vì chúng sinh, bấy giờ người mới biết chút ít. 


Tâm từ bi của Bồ tát cùng cực sâu xa rộng lớn, biến 
khắp tất cả chúng sinh, nhưng không ai thấy được, chỉ 
khi biểu hiện ra bằng sự bố thí tài sản, bố thí vô úy, bố 
thí chánh pháp, bấy giờ mới thấy. 


Tất cả thân thể của chúng ta đều biểu hiện bịnh khổ, 
chúng ta không tự biết mà thôi. Nhưng do ba điều sau 
đây mà biết nó là biểu hiện của bịnh: ăn uống, áo mặc, 
thuốc thang. Đối lại, Bồ tát là biểu hiện thân của từ bi. 
Từ bi của Bồ tát do ba điều sau đây mà biểu hiện: cho 
tài sản, cho vô úy, và cho chánh pháp. 


Kê 


Bồ tát vì đem an lạc cho chúng sinh, vì diệt đau khổ 
cho chúng sinh, nên hy sinh tánh mạng để cứu vớt họ. 


Bồ tát không cầu quả báo. Bồ tát xem quả báo như 
cỏ khô. Đại bi của Bồ tát hành động đủ phương pháp lợi 
người. Bồ tát đồ máu huyết dễ hơn ta bỏ nước lã. Ngày 
xưa, khi Bồ tát khắp mình năm chỗ chảy huyết để bố thí 
thú vật, bấy giờ lòng hoan hỷ cực độ của Bồ tát không 
chỉ có thể ví dụ được. Bồ tát hành động như vậy là vì 
cứu vớt chúng sinh, hoan hỷ như vậy là đã cứu vớt 
được chúng sinh. 

Có người hỏi Bồ tát: 

- Đại bi có khí vị chi mà ngài bỏ huyết dễ hơn bỏ nước? 

Đại bi Bồ tát giải thích: 

- Chính sự vì muốn người được an lạc mà xả bỏ thân 
mạng, đó là khí vị của đại bi. Đại bi không cầu đền trả 
mà hành động. Cái khí vị tối cao của đại bi là vô tướng. 

Có người thấy Bồ tát đại hành bố thí thì xét biết Bồ 
tát lấy đại bi làm thể chất, nhưng phân vân không biết 
đại bi do tâm tánh Bồ tát phát hiện, hay do người khác 
khuyên bảo kích thích. 

Nhưng sự xả bỏ tánh mạng của Bò tát, tất cả chúng 
sinh không ai làm được như thế, chỉ đại bi của tâm tánh 
mới làm được. Sự thực hiện Nhất-thiết-trí, tất cả chúng 
sinh cũng không ai làm được, chỉ có đại bi trong tâm 
luôn luôn lợi ích chúng sinh mới thực hiện được như 


40 


thế. Tâm luôn luôn muốn lợi ích chúng sinh, nghĩa là đại 
bi thường ở trong tâm, thì Trí-giác vô thượng tức ở 
trong lòng bàn tay rồi. Cho nên khi đại bi đến giai đoạn 
biểu hiện bởi vô-sinh-pháp-nhẫn thì có thể hiện khởi vô 
số đà-la-ni, đến đệ-thập địa. Bấy giờ Bồ tát tự biết đã 
gần như Phật-đà. 


XIV.  BÓ THÍ CHÁNH PHÁP 


Bố thí tài sản chỉ được an lạc trong loài người và đi 
đến bố thí chánh-pháp. Duy bố thí chánh pháp biểu hiện 
bởi tâm đại bi mới được tất cả kết quả của mọi sự bố thí 
tài sản, bố thí chánh pháp, và vô số an lạc về sau. 


Đại bi bố thí thực hiện giải thoát, biểu hiện đầy đủ 
của sự bố thí hoan hỷ. Nhưng Bồ tát thuần một khí vị 
đại bi duy nhất, vì vậy mà không một sát na nào muốn 
tự giải thoát. Bố thí chánh pháp đủ cách rồi, Bồ tát cầu 
thỉnh người nghe pháp: 


- Khi tôi được kết quả của sự bố thí chánh pháp thì 
xin mời các người đến nghe chánh pháp vô thượng. 

Khi Bồ tát bố thí chánh pháp chỉ là muốn pháp-thí, 
phải đến lúc thành Phật-đà bố thí chánh pháp mới là 
pháp-thí căn bản. Tại sao? 

Trí giác vô thượng của Phật-đà in như hư không: 
san phủ kín đáo bởi tâm đại từ bi, nên mưa xuống 


41 


nước ngọt bố thí chánh pháp, thỏa mãn tất cả ao hồ 
chúng sinh đau khổ. 


Lấy bốn nhiếp pháp làm phương tiện, lấy giải 
thoát chúng sinh làm mục đích, lấy tám chánh đạo 
làm đường đi, như thế thì thế nào cũng về thành trì 
niết-bàn. 

Bố thí tài sản trừ đau khổ thân thể cho chúng sinh, 
bố thí chánh pháp trừ đau khổ tâm trí cho chúng sinh. 
Vô số bố thí tài sản là để đi đến bố thí chánh pháp vi 
diệu. Bố thí chánh pháp có năng lực bố thí vô úy cho 
chúng sinh. 


Cực chán sinh tử thì cầu giải thoát niết bàn, thương 
cứu chúng sinh thì cầu bố thí chánh pháp. 

Bồ tát có tiền tài là để bố thí, bố thí tài sản mục đích 
là đi đến, phải đi đến bố thí chánh pháp. 

Chúng sinh có hai, có kẻ tham ái, có kẻ ngu si. Tham 
ái nhiều, Bồ tát bố thí tài sản; ngu si nhiều, Bồ tát bố thí 
chánh pháp. Bồ thí tài sản là để gây tài sản vô tận cho 
người, bố thí chánh pháp là để gây trí tuệ vô biên cho 
người. Bố thí tài sản để được an lạc thân thể, bố thí 
chánh pháp để được an lạc tâm trí. Bố thí chánh pháp 
có năng lực vĩ đại là thỏa mãn tất cả nguyện vọng của 
chúng sinh, không cùng tận, không mệt mỏi. Sự hoan hỷ 
của bố thí chánh pháp như trăng rằm mùa thu, làm cho 
chúng sinh lòng và mắt chiêm ngưỡng mãi không chán. 


42 


Bồ thí tài sản chúng sinh ưa thích, bố thí chánh pháp 
chúng sinh kính trọng. Bồ thí tài sản người ngu ưa thích, 
bố thí chánh pháp người trí mến trọng. Bố thí tài sản 
phá hoại sự nghèo nàn tài sản, bố thí chánh pháp phá 
hoại sự nghèo nàn trí đức. Cho nên cả hai ai không kính 
trọng? Bồ thí tài sản đem lại an lạc, bố thí chánh pháp 
đem lại giải thoát. 


Người hiện thân của từ bi thì yêu thương tất cả 
chúng sinh. Yêu thương chúng sinh như yêu thương 
chính mình. Cho nên La-hán bỏ chúng sinh vào niết bàn 
BỒ tát còn không thích, huống chỉ thích kẻ làm hại 
chúng sinh. Do đó, muốn báo ân Bồ tát, ta phải diệt 10 
điều ác, hiếu kính cha mẹ, và cao hơn nữa, phải nối tiếp 
dòng giống Giác-ngộ bằng cách đem tâm từ bi lợi ích 
mọi người, luôn luôn suy nghĩ những điều thành tựu 
chúng sinh. 


XV. PHÁT BÒ ĐÈ TÂM 


Bồ thí đầy đủ rồi, Bồ tát, người thân của tất cả chúng 
sinh ấy, vẫn chưa một phút nào rời tâm từ bi. Tâm từ bi 
của Bồ tát phổ biến tất cả, không ai không thương. Vì từ 
bi phổ biến, nên Bồ tát muốn cuối cùng, phải thành 
Phật-đà, được Nhất-thế-trí. Nói khác đi, là vì từ bi nên 
Bồ tát không cầu giải thoát của Thanh văn mà chỉ phát 
Bồ-đề-tâm: lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng 
và Giải-thoát tối cao. 


43 


Khi đầu tiên, một niệm lập chí nguyện mong cầu Trí- 
giác vô thượng, bấy giờ cả đại địa vàng đất này không 
thể ví dụ được rồi. Tại sao? Bởi cái chí nguyện lập ra đó 
có thể tiêu trừ tất cả phiền não, có thể làm thành tất cả 
diệu hạnh. 


Trí-giác vô thượng là kết quả của chí nguyện mong 
cầu Trí-giác ấy. Và mục đích của chí nguyện ấy là đem 
an lạc lại cho tất cả chúng sinh. 


Bồ tát lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng 
rồi, người chưa lập hỏi: 

- Giải thoát thế nào? 

Họ hỏi như thế vì khi lập chí nguyện mong cầu Trí- 
giác vô thượng là như từ giải thoát mà ra. Nên họ hỏi 
giải thoát là gì, là tự giải thoát mà biết, hay giải thoát 
đến mà biết? 

Bồ tát giải thích: 

- Khi lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng thì 
hoan hỷ như giải thoát nên biết được giải thoát. 


Muốn phụng sự tất cả Phật-đà thì phải lập chí 
nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng. Muốn báo đáp 
hồng ân Phật-đà, phải lập chí nguyện bền chắc ấy. 
Ngoài chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng, không 
có một thứ gì có năng lực đi đến Trí-giác vô thượng. Phi 
chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng thì không làm 


44 


sao được địa vị Phật-đà. Không được địa vị Phật-đà thì 
không thể cứu vớt chúng sinh. 


Muốn đem lại vô tận an vui vĩ đại cho hết thảy chúng 
sinh thì phải lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô 
thượng, tại sao, vì chí nguyện ấy là nguyên nhân sản 
xuất tất cả mọi sự an vui. Tất cả vật lý không ngoài bốn 
đại-chủng, tất cả an lạc không ngoài chí nguyện mong 
cầu Trí-giác vô thượng. 


Chúng sinh là những người rất kỳ dị: không sợ sinh 
tử khổ sở mà sợ tâm chí vô úy là tâm chí mong cầu Trí- 
giác vô thượng. 


Muốn cắt dứt tất cả đau khổ không chi hơn lập chí 
nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng. Lập chí nguyện 
ấy là sự cắt dứt đầu tiên, sự cắt dứt ấy đi đến sự cắt 
dứt trọn vẹn. 


Được lợi tài sản không bằng được lợi phước đức, 
được lợi phước đức không bằng được lợi trí tuệ, được 
lợi trí tuệ không bằng được lợi lập chí nguyện mong cầu 
Trí-giác vô thượng. Phóng túng, quên rơi chí nguyện 
mong cầu Trí-giác vô thượng đi thì không khác gì loài 
cầm thú. 

Nhưng tâm chí mong cầu Trí-giác vô thượng tức là 
tâm đại từ đại bi, vậy làm sao Bồ tát không thực hành từ 
bi được? Cho nên muốn đi đến Trí-giác Phật-đà, quyết 
định phải lập tâm chí mong cầu Trí-giác vô thượng. 


45 


Bị phiền não chướng ngại thì không lập chí cầu giải- 
thoát, bị nghiệp báo chướng ngại thì không lập chí cầu 
Trí-giác. 

Đi đường nào tà? Đi đường nào chánh? Tham ái 
biến tướng, lấy 4 không định làm giải thoát là đường tà; 
chí nguyện cầu Trí-giác, thực hành tám chánh đạo là 
đường chánh. 


Muốn giàu thì thực hành bố thí. Muốn vui thì thực 
hành từ bi. Nhưng muốn cứu vớt an vui tất cả chúng 
sinh thì phải kiến lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô 
thượng. 


Không thực hành diệu hạnh thì có 3 điều khó: một, 
khó gần các vị thiện trí thức; hai, khó thực hành từ bị; 
ba, khó ham Trí-giác Phật-đà. Mà muốn thực hành diệu 
hạnh thì phải lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô 
thượng. Lập chí nguyện mong cầu Trí-giác vô thượng 
rồi là được Nhắt-thếé-trí vậy. 


XVI. CÔNG ĐỨC THỦ THẮNG 


Đem tài sản như nhau bố thí cho một người, nhưng 
vì dụng tâm không đồng mà những người bố thí được 
kết quả khác nhau: có kẻ được an lạc hữu lậu, có kẻ 
được an lạc niết bàn, có kẻ được an lạc lợi tha. Kết quả 
khác nhau như thế là vì tư duy và nguyện vọng mỗi 
người thiên về một bên. 


46 


Tham tâm mà thực hành phước thiện thì hưởng kết 
quả phải mê mờ, vô tâm mà thực hành phước thiện thì 
khi hưởng kết quả cũng nông nổi. Chứ do chí nguyện 
mong cầu Trí-giác vô thượng vì lợi ích hết thảy muôn 
loài chúng sinh mà thực hành phước thiện, thì điều thiện 
ấy là điều thiện tối cao trong các điều thiện, kết quả của 
điều thiện ấy là kết quả tối thắng trong các kết quả. 


Các điều phước thiện khác chỉ là điều thiện tương 
tự, không phải là điều thiện tuyệt đối. Thực hành Trí-tuệ 
duy nhất, đó mới là điều thiện tối cao. Trí-tuệ ấy lợi ích 
chúng sinh, nối giòng giác ngộ, vì biết sự hành động, 
biết sự kết quả của hành động, biết quy y từ bi của 
Phật-đà. 


Vì bản ngã mà thực hành phước thiện thì có khác gì 
hành động điều ác, thật là điều rất sỉ nhục. Bực đại 
trượng phu thấy tất cả người trời không ai cứu vớt, nên 
không bao giờ vì mình mà thực hành phước thiện. 


Bực đại trượng phu suy nghĩ: cái khổ sinh tử nghe 
còn không được huống chi mắt thấy. Vậy mà chúng sinh 
đương trầm mình trong cực khổ ấy, sao ta lại vì mình 
thực hành phước thiện, làm việc mà một người từ bi 
không bao giờ làm? 


Ta không phút nào rời tâm đại bi, làm bạn thân của 
chúng sinh, sao lại vì mình thực hành phước thiện? 


Người đã biết khí vị công đức, do năng lực thực 
hành phước thiện một cách tự do, nếm được khí vị tối 


47 


cao là lợi tha; thì người ấy cho đến trong chiêm bao còn 
không mống tâm vì mình thực hành phước thiện, huống 
chỉ lúc thức. 


Do trí tuệ giác ngộ những khuyết điểm của sinh tử, 
nên không bao giờ bực trượng phu hành động phước 
thiện cầu kết quả trong phạm vi sinh tử. Bực trượng phu 
từ bi lại không bao giờ tự giải thoát mà thực hành 
phước thiện. Trí tuệ bỏ hành vi sinh tử, từ bi bỏ hành vi 
giải thoát, tại sao, bởi bi trí bao giờ cũng vì lợi người, 

Trí tuệ tối thắng bình đẳng hành động, nên hành 
động thì đồng mà kết quả thì vô thượng. Kết quả vô 
thượng của trí tuệ là mười trí lực. 


Do trí lực, bực trượng phu nghĩ, ta biết vì mình 
hưởng an vui, bỏ an vui lợi người, đó là kẻ bội ân. Do 
lời Phật dạy, ta xác biết muôn loài là bạn thực hành 
phước thiện của ta, vậy được kết quả mà hưởng thọ 
một mình thì đã là kẻ bội ân rồi, mà an vui đâu mà 
được, huống chỉ được rồi hưởng lấy một mình? 

Nên bực đại trượng phu ấy ruồng bỏ tất cả; dầu 
nghìn niết bàn mà không lợi ích chúng sinh thì cũng 
không bằng cứu khổ một người: nên cứu một người đau 
khổ hơn được vui nghìn niết bàn. 

Bực đại trượng phu an lạc giải thoát còn không 
hưởng riêng như thế, huống chỉ Trí-giác vô thượng mà 
hưởng lấy một mình. Tại sao như vậy? Vì thấy hết thảy 
chúng sinh không nơi nương tựa, không ai cứu vớt. 


48 


XVII. GIẢI THOÁT THỦ THẮNG 


Có nhiều phương pháp nữa, có thể lợi ích chúng 
sinh thực hành Phật sự, như định và tuệ. Do những 
phương pháp ấy, Bồ tát không muốn tự giải thoát. Hạnh 
đầu-đà đập rũ tất cả tội ác như rũ áo kia, mà vì chúng 
sinh, những bậc chân thực cứu vớt vẫn không ham 
thích. 


Do định và tuệ, từ bi tự phát sinh. Từ bi phát sinh 
thì thấy rõ và thương xót đau khổ của muôn loài. 
Cho nên các vị Bồ tát, những người chân thật cứu 
giúp chúng sinh, không khi nào bỏ những thứ ấy. 

Hải trào không quá độ; người từ bi dù vì cứu một 
người đi nữa cũng không bao giờ rời khỏi sinh tử. 

Nên người từ bi vì chúng sinh mà ở sinh tử. Ba thứ 
bố thí lúc nào cũng như gặp trường hợp. Không phải vì 
mình thực hành, mà thực hành vì người. Do đó, ngày 
đêm lăn trong sinh tử mà không phải ở sinh tử: hoan hỷ 
an vui như vui niết bàn. 


Bồ tát luôn luôn vì chúng sinh hành động lợi ích, nếm 
khí vị hoan hỷ của trí tuệ. Sự hoan hỷ đó hoan hỷ trong 
chiêm bao mà còn hơn an lạc tự giải thoát. 

Bồ tát nếm được khí vị của sự hoan hỷ vì chúng sinh 
gây an lạc. Người khác không nếm được khí vị ấy nên 


49 


ưa thích sự tự giải thoát. Trí giả khi giải thoát biết cái khí 
vị của lợi tha thì chắc chắn trở lại lợi ích chúng sinh. 

Người sợ sinh tử, vì lợi ích tự kỷ mà cầu tự giải thoát 
cho là cực lạc, thì sự an lạc cùng cực của người ấy 
không bằng sự hoan hỷ của Bồ tát lúc thọ thân thể, vì 
sự thọ thân ấy là để lợi ích cho chúng sinh. 


Bồ tát nghĩ: nếu chỉ mình ta khổ thì nên tự niết bàn 
thật, nhưng tất cả chúng sinh đều khổ cả, sao ta bỏ họ 
mà tự niết bàn. Cho nên người chỉ thấy cái khổ của 
mình mới niết bàn, còn người từ bi thấy chúng sinh đau 
khổ đều ở trong tâm mình, thì bao giờ chịu bỏ họ mà tự 
giải thoát. 

Ở Bồ tát, lợi tha là niết bàn, tự cứu là sinh tử. 


Sự hoan hỷ của người đối với chúng sinh lòng từ bi 
rất bình đẳng, vì chúng sinh làm lợi ích, thì sự hoan hỷ 
ấy tức là niết bàn; niết bàn mà Phật-đà rất ngợi khen. 
Nếu sự an lạc của giải thoát như sự hoan lạc của lợi tha 
thì trí giả mới ưa thích. Nên cho vui cho người mà 
không kể công, đó mới là giải thoát thù thắng. 

Người từ bi làm lợi ích cho chúng sinh rồi không hy 
vọng sự đền trả: như vậy là giải thoát, ngược lại là sinh 
tử. 

Vì mình cầu vui là khổ não; bỏ vui của mình, vì người 
cầu vui là niết bàn. 


50 


Kẻ phàm phu cho phá khổ của mình gọi là giải thoát, 
người từ bi thấy trừ khổ cho người mới là giải thoát thù 
thắng. Trừ khổ của người thì người mình đều an lạc, thế 
nên có ai là người trí tuệ mà bỏ cái giải thoát an lạc cả 
hai, đi lấy an lạc giải thoát một mình. 

Có kẻ nói: trí tuệ thì giải thoát. Bồ tát suy nghĩ: ta 
không tin người nói câu ấy, vì có người trí tuệ nào mà 
bỏ lợi người tự giải thoát. 

Cho nên người tự lợi lợi tha thì coi cái vui trong hữu 
lậu vẫn hơn cái vui tự giải thoát. Bồ tát vì chúng sinh 
đau khổ, thắng hơn cái vui vì tự kỷ tự giải thoát. 


XVII. LỢI THA 


Thế gian vị kỷ nên lao nhọc thân tâm trong sinh tử; 
Bồ tát tâm trí thảnh thơi vì thường từ bi lợi người. 
Người ta ngoài pháp tự lợi không có chỉ vui, Bồ tát 
ngoài điều lợi tha không có chỉ vui. 


Bồ tát nếm được khí vị khoái lạc của sự lợi tha, nên 
biết lợi tha là tự lợi. Bỏ tự lợi thích lợi tha thì biết tự lợi 
là lợi tha, lợi tha là tự lợi, vì sự an vui lợi người là sự an 
lạc lợi mình. 

Người có người cao người vừa người thấp. Người 
thấp thấy người vui thì lòng mình khổ sở. Người vừa 

51 


thấy mình khổ sở là khổ. Người cao thì thấy người vui 
thì mình vui, người khổ thì mình khổ. 


Trong bốn hành vi nhiếp pháp của Bồ tát có lợi hành 
đồng sự. Đồng là gì? Là người khổ mình khổ, người vui 
mình vui. Từ bi bình đẳng, không thấy người mình khác 
nhau, nên Bồ tát cùng chúng sinh đồng vui đồng khổ. 
Nên Bồ tát đặc biệt tự sinh lo khổ, vì lo cứu vớt khổ não 
cho chúng sinh. Không ngó quá khứ, chẳng nghĩ vị lai, 
Bồ tát chỉ ngó ý muốn chúng sinh muốn gì thì làm lợi ích 
thỏa mãn cho họ, vì Bồ tát thấy ý muốn của người là ý 
muốn của mình. 


Thế gian lợi người thì hy vọng đền trả, Bồ tát lợi tha 
thì xả bỏ tất cả. Lòng từ bi rất bình đẳng, bình đẳng 
thương mến tất cả chúng sinh, nhưng với người oán thù 
Bồ tát càng làm lợi ích cho họ. Sự hoan hỷ của Bồ tát 
khi vì những người oán thủ làm lợi ích, thí dụ hy sinh 
tánh mạng cho họ chẳng hạn, thì sự hoan hỷ ấy đến 
cực độ: có thế mới là rất bình đẳng, không vậy thì thật 
bát bình đẳng. 

Với người oán thù mà càng làm lợi ích, đó là xứng 
hợp tâm từ bi mà hành động. 

Bồ tát đối với chúng sinh lòng thương bình đẳng, 
nhưng với người độc ác càng tha thiết thương xót hơn. 
Lòng thương của Bồ tát thương mến chúng sinh khác 
nào lòng thương cha mẹ gửi nơi bầy con, nhưng lòng 
thương của Bồ tát thương người ác cũng như cha mẹ lo 


S2 


cho đứa con hư: càng hư càng lo, càng ác càng 
thương. Chúng sinh oán thù đối với Bồ tát chỉ một lòng 
ác, Bồ tát từ bi đối với oán thù chỉ một lòng thương. 


Thế gian được đền ân thì lòng hoan hỷ, sự hoan hỷ 
ấy không bằng sự hoan hỷ của Bồ tát khi làm lợi ích cho 
kẻ oán thù. Thế gian chửi người, người không trả lời thì 
hoan hỷ; Bồ tát bị người chửi mà lòng không giận trả thì 
hoan hỷ. 

Tham ái của phàm phu biến khắp cả ba cõi, từ bi của 
Bồ tát cũng khắp cả ba cõi. 


Bồ tát thương chúng sinh khổ sở trong địa ngục 
không bằng thương chúng sinh si mê ở thiên đường. 


Chúng sinh vì tự lợi lạc nên bị vô số khổ não bao 
vây, Bồ tát vì lợi lạc người nên cũng bị vô số khổ não 
bao vây. 


Chúng sinh ai cũng đồng một ý muốn, muốn mình 
hết khổ được vui. Bồ tát nào cũng đồng một ý muốn, 
muốn người hết khổ được vui. 


Người đem lợi về mình thì đó là nguyên nhân mừng 
mà cũng là nguyên nhân lo. Thấy vậy, người đem lợi 
đến cho người cũng lo cũng mừng: lo vì thấy đó là ích 
kỷ, mừng vì thấy họ được tạm vui. 


Cho nên bốn vô-lượng là nội tâm thực hành từ bi vì 
người, bốn nhiếp-pháp là vì người thực hành diệu hạnh 
lợi tha: cả hai đều rất tối thắng. Bốn vô lượng có năng 


) 


lực xuất sinh diệu hạnh thế gian và diệu hạnh xuất thé, 
nghĩa là xuất sinh bốn nhiếp-pháp. Nên bốn nhiếp-pháp 
và bốn diệu hạnh đồng một mục đích: mục đích lợi ích 
chúng sinh và mục đích Trí-giác vô thượng. Động lực lợi 
ích chúng sinh là bi, động lực Trí-giác vô thượng là trí. 
Bi hay lợi tha, trí hay xả bỏ: không sinh tâm hơn thua, 
không nghĩ sự cao thấp. 


XIX. THAY NGƯỜI CHỊU KHỎ 


Bồ tát thấy người khổ thì mình rất khổ, thấy người 
vui thì mình rất vui, vì lý do đó, Bồ tát không lúc nào 
không lợi tha. 


Người ngu thấy người khổ thì mình vui, người khổ 
mình không khổ; người trí thấy mình khổ là vui, người 
vui mình không khổ. Người ngu vì được chút vui của 
mình mà làm khổ người nhiều, người trí vì cho người 
chút vui mà mình chịu nhiều khổ. Kẻ ác làm một chút 
điều phải, khi được an vui nhiều thì rất hoan hỷ. Sự 
hoan hỷ ấy không bằng Bồ tát khi đem chút an vui lợi 
ích cho người. 


Bồ tát thấy người khổ thì đem thân mình chịu thay 
cho họ, bấy giờ thân thể khổ sở mà tâm trí khoái lạc. 
Tâm từ bi của Bồ tát được cái vui tự do, khổ não ba cõi 
không bức áp được. Bồ tát uống nước cam lộ của đại bi 
nên đau khổ không khổ được, đau khổ không khổ được 
nên có thế chịu khổ vì người. 


54 


Người ngu thấy người khổ thì lòng mình vui, thấy 
người vui thì lòng mình khổ; ngược lại, Bồ tát thấy 
người khổ thì mình khổ, thấy người vui thì mình vui. 
Người ngu si thấy người khổ thì lãnh đạm như mặt 
trăng lạnh, người từ bi thấy người khổ thì nóng nảy như 
mặt trời nóng. 

Không cứ là ai, hễ thấy người khổ thì bấy giờ thâm 
tâm chán khổ sợ khổ, nhưng từ thâm tâm ấy, người từ 
bi lòng lại rất thương người, xác nhận rằng tất cả khổ là 
mình khổ; xác nhận như thế nên suy nghĩ: nếu không 
đại tinh tiến thì làm sao phá hoại khổ não ấy? 


Bồ tát thấy mình cùng chúng sinh đồng khổ đồng vui, 
nên tự mình phải khó nhọc gian lao để thực hiện cho 
được Trí-giác vô thượng. Bồ tát suy nghĩ: khi được Trí- 
giác vô thượng rồi xả bỏ tất cả, hiến cho chúng sinh; trở 
lại trong sinh tử lợi ích cho muôn loài như khi mới lập 
chí mong cầu Trí-giác vô thượng cho đến bây giờ đã 
thực hiện Trí-giác vô thượng. 

Bồ tát vì lợi tha nên hành động các nhiếp-pháp 
không bao giờ chán mệt, cũng như đại địa duy trì vạn 
vật không khi nào mệt mỏi. 

Người vị kỷ thì hưởng an vui còn chán, huống chỉ 
chịu khổ. Chứ Bồ tát làm lợi cho người thì không bao 
giờ chán, huống chỉ chịu khổ vì người. 

Bồ tát làm lợi ích cho chúng sinh thì khổ địa ngục 
còn coi như vui niết bàn, huống chi những khổ sở tầm 


55 


thường khác. Cho nên dù vì một người, Bồ tát cũng vẫn 
chịu vô số đau khổ. 


Với tinh thần ấy, Bồ tát dũng mãnh lợi tha không 
chán. Tại sao dũng mãnh lợi tha không chán? Vì Bồ tát 
xem tất cả chúng sinh tức là thân mình. 


Bị phiền não sai sử, chúng sinh không lúc nào không 
muốn hại người; do từ bi chỉ phối, Bồ tát không khổ sở 
chi không muốn chịu. 


Bồ tát vì người chịu khổ, khổ ấy cũng như người đau 
khổ được an vui của giải thoát. 


Bồ tát thay người chịu khổ, bấy giờ đại bi phát triển. 
Trí tuệ xét thấy người khổ thì đại bi tức thời phát sinh. 
Mà đại bi ở đâu thì đau khổ mắt ở đó. 

Tuy người từ bi vì chúng sinh mà bị khổ não áp 
buộc, nhưng có lợi ích cho người nên lòng còn hoan hỷ 
hơn được cái vui giải thoát. 


Bồ tát thấy người chịu khổ thì như mình chịu khổ. Mà 
mình được vui thì đem cho mọi người. Làm như thế Bồ 
tát cảm giác thấy hơn niết bàn nhiều. 

Người từ bi thì bao giờ cũng muốn khổ mình chịu vui 
cho người: từ bi với đau khổ một sát na cũng không 
dung nhau được. 

Người làm ác thấy người khổ thì muốn lánh xa, thấy 
người vui thì lòng không thích. Bồ tát ngược lại, thấy 
người khổ thì lăn vào, thấy người vui thì hoan hỷ. 


56 


Nhưng Bồ tát hành động như thế là do từ bi phát 
động chứ không phải tham ái kích thích. Không có tham 
ái thì không có hành động làm nguyên nhân của đau 
khổ. Tại sao như thế? Bởi Bồ tát chỉ vì trừ đau khổ cho 
người nên lòng hoan hỷ mà thôi. 

Bồ tát cho người vui nhiều, lòng không vui máy; thấy 
người cho nhau chút ít an vui, bấy giờ lòng đại hoan hỷ. 
Sao lại như thế? Vì thể tánh Bồ tát là thế: Bồ tát thấy 
người vui mình còn vui thay, huống chi thấy người biết 
cho nhau an vui mà lòng không hoan hỷ. 


XX. TỪ BI 

Không biết thân tâm mình bị đau khổ áp buộc thì 
không biết nỗi khổ của thân tâm người. 

Không từ bi thì không điều ác gì không làm. Thấy 
người nguy khổ mà lòng không động, đó là kẻ cực ác; 
kẻ ấy dù người có ân nặng với họ, họ cũng không nghĩ. 


Người sắp chết thì vui mấy cũng khổ, cũng như thé, 
kẻ cực ác thì được đại bi vẫn cho là khổ. 


Giàu mà ăn chứ không cho, thì ai cũng ghét. Thông 
minh mà không từ bi thì cũng vậy, người trí ai cũng chê. 


57 


Kẻ thấy người đau khổ mà khó sinh lòng thương, thì 
kẻ ấy không phải là đồ chứa công đức nữa: kẻ ấy như 
đồ đã bể rồi, không đựng nước được. Người có từ bi thì 
thấy người đau khổ, tuy không cứu được cũng than 
buồn vô hạn. 


Người từ bi thấy chúng sinh bị tham, giận, si, mê 
sàm bịnh, bị sinh, già, đau, chết làm khổ, thì than bực 
sao chúng sinh sa vào chi chỗ khổ não vĩ đại ấy. Thấy 
chúng sinh thân thể khổ, tâm trí khổ, bị kiết nghiệp phá 
hoại, thì thương xót vô hạn. Chúng sinh khổ não dường 
ấy, Bồ tát nào mà chẳng từ bi. 


Trầm mình vào bể khổ vĩ đại, chúng sinh bị ba dòng 
nước khổ khổ, hành khổ, hoại khổ trôi đầy chìm đắm. 
Một trong ba thứ khổ ấy Bồ tát mục kích được là từ bi 
vô hạn rồi, huống chỉ thấy cả ba thứ. 


Chúng sinh ngu si bị trăm nghìn khổ não làm khổ, 
mục kích một thứ trong trăm nghìn thứ ấy Bồ tát không 
cầm được từ bi rồi, huống chỉ tất cả. Thấy một nỗi khổ 
mà chưa từ bi thì phải từ bi, từ bi rồi thì phải từ bi thêm, 
huống chi mục kích tất cả nỗi khổ. 

Nghe nỗi khổ vô cùng của người, đá còn mềm lòng, 
huống chi có lòng mà không thương. Nghe tiếng kêu 
gào của nỗi khổ người thì cây khô còn chảy nhựa, 
huống chi có nhựa sống mà không từ bi. 


58 


Vũ trụ chỉ một màu khổ não. Lòng thương rất dễ thực 
hành từ bi. Thực hành từ bi thì trái quả Trí-giác vô 
thượng đã nằm ngay trong bàn tay. 


XXI. ÁI VÀ BI 


Từ bi phong phú mới ham thích được cái vui 
của sự lợi tha. Người nghèo nàn lòng thương thì 
không thể thích được cái vui ấy. 


Ngu sỉ thì tham ái tự do xâm chiếm tâm trí, tham 
ái xâm chiếm thì từ bi thoát đi, từ bi thoát đi thì đau 
khổ họp tới. 

Tham ái tự do thì muốn trao đau khổ cho người, để 
rồi cùng nhau trầm mình trong bể sinh tử. Từ bi tự do thì 
muốn trao lợi ích cho người, để rồi cùng nhau đi đến 
giải thoát tối thắng. 

Tham ái thì thích sinh tử, biết tội ác của tham ái thì 
thích niết bàn, còn thực hành lợi người thì thích từ bi. 

Tham ái tự do thì thích sinh tử, vì mình mà thọ thân; 
từ bi tự do thì thích thọ thân vì lợi người. Tham ái tự do 
thì bị tự lợi ràng buộc, từ bi tự do thì bị lợi tha ràng 
buộc. Tham ái thì tự lợi không chán, từ bi tự do thì lợi 
tha không mệt. 


Phàm phu tham ái thì không thương mình chẳng 
thương người, Bồ tát từ bi thì vì người như vì mình. Ngu 


59 


sỉ vị ngã mà không vị gì cả, từ bi vì người mà thực là vì 
mình. 


XXII. ĐẠI TRƯỢNG PHÙ 

Tâm từ bi của Bồ tát chỉ có một việc bức bách — việc 
lo lợi tha, chứ không có việc gì khác nữa. Và khổ vì lo 
lợi tha như vậy tức là từ bi thành tựu. 


Từ bi thành tựu nên Bồ tát bỏ niết bàn như bỏ đau 
khổ, thọ thân thể như lấy giải thoát. Bởi vì, từ bi là gì? 
Là chỉ có mục đích duy nhất và hành động duy nhất: 
đem lợi lạc cho chúng sinh. 


Biết niết bàn là an lạc, biết sinh tử là tội ác, nhưng 
không bỏ diệu hạnh hữu-vi, hành động như vậy đều là 
năng lực của đại từ bi. Bồ tát không chỗ nào không từ 
bỏ dục vọng, như thế kết quả là niết bàn, vậy mà bồ tát 
không tự lấy niết bàn vi diệu, đó mới là đại dõng sĩ. 

Do đại từ bi nên qua lại một cách tự do trong vòng 
vây sinh tử. Biến quán vũ trụ biết đều hư hoại, biến 
quán chúng sinh biết đều đau khổ, nhưng Bồ tát, bực 
đại trượng phu, vẫn làm người cứu vớt, vẫn làm nơi 
nương tựa. 

Tâm ôm lòng đại bi nên bỏ thân khổ đau cầu thân 
giác ngộ. Đại bi ở đâu diệu dụng ở đó. 

Như một người cha có mười đứa con, nhưng đứa 
nào nhân trí hơn thì lòng người cha đặc biệt mến trọng. 
60 


Phật-đà cũng vậy, bình đẳng thương tất cả chúng sinh 
nhưng đặc biệt ái trọng người từ bi. 


Hành động những điều lợi ích mà không có trí tuệ 
không có từ bi thì gọi là bực trượng phu mà thôi. Hành 
động mà có trí tuệ chỉ đạo, có từ bi chỉ dẫn, mới là bực 
đại trượng phu. 


Chúng ta chỉ nên nói chuyện với các bực đại trượng 
phu bi trí ấy. Và chỉ nên kính lễ bực đại trượng phu bỉ trí 
đủ tất cả đức tốt ấy. 


XXII. ĐẠI BI 

Loài người loài trời loài súc vật, không một loài sinh 
vật nào không bình đẳng trước đau khổ. Đau khổ ấy chỉ 
có Bồ tát mới từ bi thương xót thấu xương thấu tủy. 


Từ bi đứng đầu trong tất cả điều thiện, cũng như chữ 
A đứng đầu trong tất cả các mẫu tự. Tất cả điều thiện 
đều nằm trong lòng từ bi, khác nào vũ trụ bao gồm hết 
thảy vật sắc. Từ bi trong sạch như hư không; Hư không 
không giới hạn, cũng như thế, từ bi không có giới hạn. 

Phật dạy: “Muốn thấy tôi như thấy hình ảnh ở trước 
mắt thì phải cung kính thực hành đại từ đại bi. Muốn 
thấy tôi thì phải xét ba cõi đều khổ, khổ não vô biên nên 
từ bi cũng vô biên. Đau khổ ở đâu từ bi ở đó.” 


61 


Câu nói cuối cùng của Phật ý nghĩa là gì? Chỗ ở của 
từ bi ở đâu? Là ở với hết thảy chúng sinh đau khổ vì 
phiền não và vì sinh tử, làm thân thuộc với họ mà ở. 

Có tâm từ bi thì biết nỗi khổ của người. Người ấy ở 
chung với Phật-đà. Người ấy nuôi sống Pháp thân bằng 
ba thứ bố thí như người vú nuôi con. 


Đại bi là mẹ nuôi của Bồ tát vậy. 


XXIV. BÓ THÍ CỦA ĐẠI BỊ 


Như tuyết sơn là núi sản xuất tất cả các thứ cây 
thuốc, cũng vậy, núi đại bi xuất sinh ba thứ bố thí. Trừ 
đại bi, thì tất cả điều thiện không có thứ nào có năng lực 
hơn nó, đem lại an lạc cho chúng sinh. Bố thí phát sinh 
bởi từ bi chủ đạo thì có năng lực đem lại an lạc đầy đủ 
cho chúng sinh. Tắt cả kết quả vĩ đại cũng do ba thứ bố 
thí mà thành. 


Chúng sinh là mẹ đẻ của các đức Phật-đà, chúng 
sinh là chỗ quy-y tối thượng. Mà năng lực thực hành ba 
thứ bố thí lợi ích chúng sinh là đại từ bi. 

Vô số năng lực của đại bi đều tiềm tàng trong tâm, 
nên Bồ tát chỉ có một việc mà không khi nào bỏ, không 
ham việc khác, là thường hành động lợi tha, không chán 
không mỏi. 

Tất cả lợi lạc về thế gian, về xuất thế, về lợi tha, đều 
phát sinh từ đại bi. Thế nên tôi cung kính đại bi và cung 


62 


kính người thực hành đại bi, một lòng thương có năng 
lực lợi ích chúng sinh. Tôi lại cung kính tất cả những 
việc của đại bi hành động. Những việc của đại bi hành 
động là hay lợi ích tất cả mọi người và tự trong sạch 
lòng thương của mình. 


Đại bi có năng lực làm trong sạch sự bố thí. Thế nên 
tôi lại cung kính bố thí, vì bố thí thật hiện đầy đủ lòng từ 
bi; tôi cung kính người thực hành bố thí, sự bố thí do từ 
bi chủ đạo; và tôi cung kính những hành động của sự 
bố thí ấy, là hành động tịnh tâm và hành động tịnh 
nghiệp. Tịnh tâm là nguyên nhân đi đến đại giải thoát, 
tịnh nghiệp là nguyên nhân đi đến đại giác ngộ. 


Từ bi có thể làm trong sạch hỷ xả, hỷ xả mà không từ 
bi thì thành ô nhiễm. Nghĩa là từ bi trong sạch bố thí, bố 
thí phát triển từ bi. Và như vậy là bực đoan chánh nhất 
trong đời. 


Từ bi phát sinh chánh tín, chánh giải, chánh hành, 
chánh quả, như quả đất nảy sinh cây nhánh hoa trái tốt. 

Chúng sinh bị mặt trời phiền não làm nóng bức, nếu 
được nước lạnh từ bi thì có thể đem lại sự mát dịu, khác 
nào nhiệt độ mùa hè đương lên cao nhưng gió mát có 
thể hạ thấp xuống. 


XXV... NĂNG LỰC CỦA ÁI VÀ BI 


63 


Có ái mới có thủ, không ái thì không thủ; cũng như 
vậy, có bi mới có xả, không bi thì không xả. Do thủ, ái 
tăng mạnh; do xả, bi tăng mạnh. Ân ái sinh ra ái, thương 
xót phát ra bi. 


Ái mạnh thì lợi mình hại người, bi mạnh thì lợi người 
khổ mình. Ái mạnh mà hại người, điều ấy rất hèn hạ; bi 
mạnh mà hy sinh, điều ấy mới hiễm có. 

Ái là người ngu hèn, bao giờ cũng nghèo và khổ; bi 
là bực trượng phu, bao giờ cũng rất giàu những điều lợi 
người. 

Bi có năng lực trừ diệt ái. Sự chán nản lợi tha, trí tuệ 
có thê trừ diệt được; nhưng từ bi thì tuyệt không bao giờ 
chán nản, vì luôn luôn bố thí cho người. 

Ái chiêu tập đau khổ thành bể khổ vô biên, bi sản 
xuất công đức thành núi đức đồ sộ. 

Từ bi nếu không trừ hành vi nhơ bản thì Bồ tát không 
ham, từ bi nếu không cứu vớt chúng sinh thì Bồ tát 
không thích, từ bi nếu không đạt Trí-giác vô thượng thì 
Bồ tát không muốn. 

Ái sản xuất tất cả đau khổ, bi phát sinh tất cả lợi lạc. 
Hành động phát khởi từ bi gọi là hành động thù thẳng. 


Từ bi là năng lực đem lại an lạc vô tận cho muôn loài 


vậy. 


XXVI. TRÍ TUẸ, TỪ BI, GIẢI THOÁT 
64 


Trí tuệ và từ bi, hai năng lực ấy thứ nào hơn? Trí tuệ 
có thể tự mình quy-y chánh pháp, từ bi có thể khuyên 
người quy-y chánh pháp. 

Từ bi không có trí tuệ thì từ bi ấy người trí không 
ham, trí tuệ không có từ bi thì trí tuệ ấy người trí không 
thích. 


Từ bi không hòa hợp với trí tuệ thì chướng ngại cho 
đại giải thoát, từ bi ấy Bồ tát cho là không phải từ bi. Trí 
tuệ không hòa hợp với từ bi thì chướng ngại cho đại 
giác ngộ, trí tuệ ấy Bồ tát cho là không phải trí tuệ. 


Trí tuệ không khi nào thích sinh tử, từ bi không bao 
giờ muốn giải thoát. 

Giải thoát thiếu từ bi thì Bồ tát, những người của từ 
bi, thấy vô vị như đồ ăn ngon không có muối. Nếu đại 
giải thoát đi đôi với đại từ bi thì chúng ta ai cũng nên 
đảnh lễ. 

Đại từ bi là mẹ đẻ của Phật-đà, đại giải thoát giải 
thoát tắt cả mê và khổ. 

Đại từ bi như chú thuật chân chính, chú cho người 
chết sống lại. 


Nếu nối tiếp thủ hữu là chấp thường, nếu nhập vào 
giải thoát là chấp đoạn. Viễn ly cả hai thì gọi là Phật-đà, 
đắng cứu vớt tất cả. 

Không đại giác ngộ không có đại giải thoát, không 
đại từ bi không có đại giác ngộ. Đại từ bi phát sinh đại 


65 


giải thoát nên Bồ tát ham thích. Đại từ bi là một thể mà 
có hai dụng: có thể cứu vớt chúng sinh đau khổ, có thể 
phát sinh Trí-giác Phật-đà. 


XXVII. LẬP CHÍ NGUYỆN 


Bồ tát suy nghĩ: tất cả muôn loài đều có vô số đau 
khổ, ta phải phát tâm đại từ bi, thật hiện đại giác ngộ, để 
diệt đại khổ não cho chúng sinh. 


Bồ tát mục kích chúng sinh trầm đắm trong bể khổ vô 
biên thì bấy giờ phát sinh tâm từ bi, bình đẳng thương 
xót cứu vớt, không như người vì mình tự cầu giải thoát, 
thấy vậy đành lòng bỏ rơi. Chính khổ não vĩ đại của 
chúng sinh kích động từ bi thù thắng của Bồ tát. 


Bồ tát suy nghĩ: tâm từ bi của ta thấy chúng sinh mê 
khổ, chưa được giác ngộ, ta phải làm sao cho họ được 
giác ngộ. Vậy chúng sinh nhiều, phước ta ít, làm sao 
cứu vớt đây? Lại nghĩ: ta là bạn thân nhất của muôn 
loài, mà muôn loài cứ bị khổ thế kia, ta thiệt là người 
sống thừa, sống xấu! Ta không diệt được đau khổ đem 
lại an lạc cho người, thì thân này làm gì? 


Suy nghĩ như thế rồi Bồ tát lại nghĩ: ta là bạn thân 
của chúng sinh, ta phải nuôi dưỡng họ, phải làm đại lợi 
ích cho chính cả những người oán ghét ta. Chúng sinh 
làm cho ta thành tựu những hành động tốt đẹp, vậy ta 
phải làm sao không để một người nào còn tâm lý không 
tốt. 

66 


Lợi tha là gì - Bồ tát suy nghĩ - tha nghĩa là người 
khác, nhưng ta không tìm ra sự khác ấy, nên người là 
ta, mà lợi tha tức tự lợi vậy. Nếu được, ta muốn đem tất 
cả đau khổ của chúng sinh tập trung lại nơi ta, ta 
thường chịu để cho họ an vui, chứ không lấy làm khổ. 
Trú ở trong Trí-giác vô thượng, hết thảy đau khổ ta có 
thể chịu được hết, nếu ta không thể cứu vớt muôn loài 
chìm đắm trong bề khổ sinh tử. 

Bồ tát suy nghĩ: vì si mê sâu dày và phiền não nặng 
nề, nên làm cho ta khó được Trí-giác vô thượng, vậy trí 
tuệ và từ bi là bạn của ta, tâm ta không bao giờ rời bỏ. 


Bồ tát nguyện: 
Đường đức Điều-Ngự đã đi qua, 
Giờ ta cũng đi theo đường ấy; 
Ta nay vì tất cả muôn loài, 
Đem từ bi thi hành bồ thí. 
Bồ tát nghĩ: “Ta phải làm sao như Phật.” 


Lại suy nghĩ: ta là chỗ nương tựa của chúng sinh, là 
thuyền cứu vớt của muôn loài, vậy ta phải lập trí nguyện 
Vĩ đại, thực hành hai thứ đại trang nghiêm là đại trí tuệ 
và đại từ bi. Có chí nguyện ấy là mầm mống Trí-Giác- 
Phật-Đà đã sắp nảy nở. 

Bồ tát lại tự nguyện: Ta muốn cứu khổ cho chúng 
sinh, ta muốn cho vui cho chúng sinh, vậy hành động gì 
ta cũng nguyện tuân theo sự chỉ đạo của đại bi. Khổ não 

67 


sinh tử nghe còn khiếp sợ, nhưng đại bi có năng lực 
nhẫn nại khổ não ấy, hướng về cửa sinh tử mà đi. Khi 
Bồ tát chán khổ sinh tử, muốn tự giải thoát, thì đại bi liền 
khiển trách: chúng sinh khổ não chưa cứu vớt họ, sao 
lại bỏ mà đi. Bồ tát biết sinh tử khổ, giải thoát vui, nhưng 
vì đại bi nên vẫn luôn luôn say mê thực hành ba thứ bố 
thí. Bồ tát nghĩ: ta rất sợ các cõi sinh tử, nhưng vì đại bi 
cứu vớt chúng sinh, nên vui vẻ ở trong các cõi ấy. Đại bi 
luôn luôn an ủi Bồ tát: ta làm cho người ở được trong 
sinh tử, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh người, ta không bao giờ 
bỏ người, tại sao, vì ta muốn làm cho người báo ân 
Phật-đà, báo ân chúng sinh. 


Bồ tát suy nghĩ: Giải thoát lạc thú vô cùng, mà vì 
chúng sinh ta còn không muốn hưởng dụng - ta không 
hưởng dụng là vì đại bi bảo đừng — huống chỉ cái vui giả 
tạm của sinh tử. Cái vui đứng đầu trong tất cả an vui 
Phật nói là niết bàn, niết bàn an vui tuyệt đối như vậy 
nhưng đại trí tuệ ta không muốn đến - đại trí tuệ ta 
không muốn đến là vì hóa hợp với đại từ bi. Ta rất kính 
thượng niết bàn - vì niết bàn không còn đau khổ - vậy 
mà do đại từ bi lôi kéo, ta vì lợi lạc chúng sinh nên 
không tự đến giải thoát. 

Cho nên, Bồ tát suy nghĩ, đại bi là mẹ đẻ của tất cả 
Phật-đà, ta không chống lại đại bi bằng cách tự niết bàn; 
niết bàn đến ta còn không hưởng, huống chi bỏ chúng 
sinh mà đến niết bàn. 


68 


Lại nghĩ: ta muốn đến niết bàn; nhưng đại bi là Mẹ 
Phật, đến cho sữa cho ta, sao ta bỏ đi. Trí-giác vô 
thượng mà nếu không lợi lạc chúng sinh, ta còn không 
cầu huống chỉ niết bàn. Cho nên, Bồ tát quả quyết, do 
tâm đại bi, ta quyết không tự niết bàn, vì niết bàn thì bỏ 
rơi chúng sinh không nơi nương tựa. Niết bàn là không 
thọ sinh nữa, không thọ sinh thì làm sao cứu vớt chúng 
sinh. Thọ sinh có hai thứ lợi lạc: một đại cứu khổ chúng 
sinh, hai thật hiện đại giả thoát; tại sao, Bồ tát nghĩ, ta 
bỏ hai thứ vui đổi lây một. 

Bồ tát xác nghĩ: hết thảy chúng sinh đều có khả năng 
của Nhất-thế-trí, Nhất-thế-trí chúng sinh rất dễ thật hiện, 
thế nên ta thương chúng sinh, không thích giải thoát. 


Lại nghĩ: ở đâu có chúng sinh đau khổ thì ở đó đại bi 
được phát sinh, được tăng trưởng, vì vậy, ta thích ở 
trong các cõi sinh tử. Bồ tát bảo đại bi: Người hãy làm 
cho ta được thanh tịnh, được tăng trưởng; hãy làm cho 
chúng sinh đều thanh tịnh, đều tăng trưởng. Lại bảo: 
chúng sinh ở trong lò khổ, bị trăm nghìn đau khổ bức 
áp, ta muốn làm sao cho họ được an lạc cả, người hãy 
giúp ta làm thành việc ấy. Chúng sinh bị ái ràng buộc, bị 
chết tóm bắt, thấy chúng sinh không nơi cậy nhờ, không 
ai cứu vớt như thế, ta tự nguyện làm người cứu vớt, vậy 
người hãy giúp ta chịu đủ khổ sở để cứu vớt họ. 


Bồ tát phát nguyện: ta muốn làm bực đại trượng phu, 
nguyện bỏ tự niết bàn để cứu khổ chúng sinh. Vì lợi lạc 


69 


chúng sinh, ta luôn luôn tự cố gắng, tự khuyến khích 
công việc ấy. 

Bồ tát lại nghĩ: Ai cứu độ chúng sinh là đã được vô 
sinh nhẫn, đã được quyết định trí, được quyết định trí là 
được sự thọ ký, được sự thọ ký thì ta phải cung kính 
cúng dường. Phật-đà hoàn thành trí-biến-tịnh, tôi xin 
chấp tay nguyện Ngài thọ ký cho tôi. 


XXVIII. LẬP CHÍ NGUYÊN RỘNG VÀ CAO 


Hết thảy công việc cứu tế chúng sinh của các đức 
Phật-đà, tôi đã lập chí nguyện có thể làm hết. Chí 
nguyện giác ngộ ấy, tất cả các đắng Đại-Bi-Thế-Tôn đều 
tán thán. Tôi nguyện đem bao nhiêu trí tuệ và từ bi của 
tôi làm cho chúng sinh cô độc được giải thoát thù thắng. 
Xin các đức Đại-Bi-Thế-Tôn dìu dắt tôi, đừng để lạc vào 
tâm địa nhỏ hẹp của tiểu thừa, xin làm cho tôi đầy đủ 
mười thứ trí lực như Thế-Tôn. Nếu chúng sinh bị lửa 
phiền não thiêu đốt thì tôi nguyện đem nước chánh 
pháp rưới tắt đi. Tôi nguyện đủ vô biên hùng lực phá 
dẹp ma oán, được đại giác ngộ, chuyển chánh pháp 
luân, trừ đại khổ não. Chúng sinh ở đâu tôi nguyện lăn 
bánh xe chánh pháp đến tận chỗ đó. Tắt cả lợi ích tôi đã 
hành động đều nguyện làm việc ấy. Nguyện do việc ấy 
khiến tôi được Pháp thân thù thắng, phổ biến tất cả in 
như hư không, lại được Hóa thân vô cùng, tùy tâm 
chúng sinh giáo hóa tất cả. Rồi đem phước đó hòa hợp 


70 


với Phật-đà, làm cho chúng sinh cô đơn đều được giải 
thoát tuyệt đối. Phiền não làm nguyên nhân gây ra khổ 
não, năng lực trí tuệ của tôi nguyện diệt khổ não ấy, làm 
cho vô lượng chúng sinh trong không gian vô biên đều 
được một khí vị duy nhất, khí vị an lạc. 


Nguyện do công đức của tôi, bao nhiêu giặc ngũ 
uần, giặc phiền não, những giặc cướp công đức của 
chúng sinh ấy đều phải khiếp sợ và tử vong. Nguyện do 
công đức của tôi, khiến tôi làm người che chở vĩ đại của 
muôn loài. Vũ trụ này tồn tại bao nhiêu công đức tôi 
trường thọ bấy nhiêu, để do công đức ấy, tất cả phàm 
phu, tất cả thánh giả đều hết khổ được vui, trong một 
thời gian mà lợi ích tất cả. 

Bồ tát suy nghĩ: từ nay trở đi, tôi theo dõi người xin, 
tuân hành mệnh lệnh của họ, làm sao cho họ coi thân 
tôi chỉ thấy là vật của họ chứ không nghĩ là thân của tôi 
nữa, để họ muốn gì thì tôi nguyện tùy ý, cung cấp thỏa 
mãn. 

Bồ tát lại nghĩ: Nguyện từ nay cho đến đại giác ngộ, 
không một lần thọ thân nào mà không gặp Phật đà. 
Nếu, Bồ tát cầu nguyện, nếu trong giòng sinh tử lâu dài 
mà không gặp Phật-đà thì đừng phút nào rời bỏ đại-bi. 

Bồ tát lại nghĩ: dầu mau đại giác ngộ, thành Phật-đà 
đi nữa, nhưng nếu thấy chúng sinh đau khổ, thì tôi vẫn 
nguyện hiến mình chịu thay cho họ. Nguyện tôi bao giờ 
cũng như bao giờ, đầy đủ tâm đại từ bi thương người 


7 


thấu xương thấu tủy, bao giờ cũng làm tay sai cho đại 
trí tuệ thực hiện đại giải thoát. 


Lại nguyện: nguyện tâm đại bi của tôi rộng lớn như 
hư không: hết thảy vạn vật nương hư không mà còn, tất 
cả chúng sinh vào tâm đại bi tôi mà ở. Tôi nhờ tất cả 
chúng sinh mà gây dựng được đủ các việc thiện tốt đẹp 
vĩ đại, nguyện đem việc thiện ấy hiến cho chúng sinh để 
họ được đại giải thoát. Như vũ trụ là của chung, thì việc 
thiện của tôi cũng vậy, cũng thành của chung của tất cả 
chúng sinh. Nguyên tố vũ trụ (bốn đại chủng) là của 
chung, thì việc thiện của tôi cũng là của chung. Tôi do 
chúng sinh mà thành việc thiện tối thắng, nên nguyện 
đem việc ấy hồi hướng chúng sinh làm cho họ được Trí- 
giác vô thượng. 


Bồ tát thệ nguyện: nguyện do bao nhiêu việc thiện 
của tôi mà làm cho chúng sinh giải thoát ma giới, thể 
nhập Phật cảnh; nguyện tôi Trí-Giác-Phật-Đà thường 
hằng hiện khởi, mười ba-la-mật đều thành tựu cả; 
nguyện tất cả chúng sinh thâm tâm bắt động, đến bất 
động địa, bao nhiêu đau khổ đều cứu nhau vớt nhau. 

Phát nguyện rồi, Bồ tát bảo phước đức: chúng sinh 
bị vô minh mê mờ nên không biết mình khổ người khổ, 
vậy người hãy giải thích cho họ. 

Khi Bồ tát thực hành bố thí là đưa ra nước ngọt bố 
thí, làm cho chúng sinh trừ hết khát ái, được từ bi vô 
thượng. Bồ tát tâm niệm: nguyện nhờ bố thí, chúng sinh 


g8: 


thoát kiếp tôi mọi của ân ái, tôi mọi của nghèo nàn, 
được tự do chánh pháp, tài sản chánh pháp. 

Nguyện đại trí tuệ của tôi như sông lớn, từ bi làm vị 
ngọt, tịnh giới làm lòng đáy, bố thí làm nước chảy, trừ 
hết đau khổ khao khát cho chúng sinh. 

Nguyện đại từ bi của tôi như bể cả, tịnh giới làm 
sông, nhẫn nhục làm ngòi, trí tuệ làm động, phàm bao 
nhiêu sự bố thí của tôi đều thành bể đại từ bi ấy, trừ diệt 
khổ não nóng nhiệt của muôn loài. 


XXIX. LẬP CHÍ NGUYỆN THÙ THẮNG 


Khi đối với chúng sinh phát tâm từ bi muốn đem an 
lạc lại cho họ, thì nguyện tâm từ bi đó bền chắc mãi mãi 
để thật hiện mục đích duy nhất là trừ diệt đau khổ cho 
chúng sinh, hiến mình chịu khổ thay cho họ. Và như vậy 
gọi là bố thí vô úy. Bồ tát lại nguyện đem kết quả của sự 
bố thí vô úy đó làm cho chúng sinh ai cũng có tâm đại từ 
bị. 

Bồ tát phát nguyện: nguyện bao nhiêu công đức từ bi 
của tôi, khi đến thời kỳ đao binh thì diệt hết sân hận của 
chúng sinh. Nguyện do công đức bố thí đồ ăn của tôi, 
khi đến thời kỳ cơ cần làm cho chúng sinh hết đói khát. 
Nguyện do công đức bố thí đồ uống của tôi, làm cho 
chúng sinh có tâm từ bi, trú ở trong tâm tánh. Nguyện 
do công đức bố thí đồ mặc của tôi làm cho chúng sinh ai 
cũng có tâm tàm quý. Nguyện do công đức bố thí đèn 

73 


đuốc của tôi làm cho tôi cùng chúng sinh diệt hết tất cả 
si ám đối với Trí-giác của Phật-đà. Nguyện do công đức 
bố thí con mắt của tôi làm cho chúng sinh mau được 
mắt đại giác ngộ của Phật. Nguyện do công đức bố thí 
đầu cổ của tôi, làm cho chúng sinh đều hướng về tâm 
chí mong cầu Trí-giác vô thượng. Nguyện do công đức 
bố thí thuốc thang của tôi làm cho chúng sinh hết cả 
sinh già đau chết. Nguyện do công đức bố thí bằng cách 
làm người sai sử, làm người cung phụng chúng sinh 
của tôi, làm cho chúng sinh được Thanh-tịnh tuyệt đối, 
thành Trí-giác vô thượng. Nguyện do công đức đem hoa 
cúng dường tháp của tôi làm cho chúng sinh được 
phước cao thắng. Nguyện do công đức đem phan cúng 
dường xá ly của tôi làm cho chúng sinh được ánh sáng 
vô cùng. Nguyện do công đức cúng dường âm nhạc của 
tôi làm cho chúng sinh được tiếng Phạn-âm vi diệu. 
Nguyện do công đức cúng dường hương hoa làm cho 
chúng sinh tận trừ tất cả xú uễ phiền não. Nguyện do 
công đức cúng dường Tam-Bảo làm cho chúng sinh 
thường gặp Tam-Bảo, gặp mà không phí sự gặp gỡ ấy. 
Nguyện do công đức của tôi bảo vệ thương khách qua 
đường nguy hiểm, làm cho chúng sinh vượt khỏi đường 
sinh tử khủng khiếp. Nguyện do công đức của tôi dìu 
vớt người vượt qua bể sóng gió, làm cho chúng sinh 
vượt qua bể sinh tử nguy hiểm. Nguyện công đức đại 
dõng mãnh, đại thanh tịnh của tôi, làm cho chúng sinh 
diệt trừ ma quân, thành Chánh-biến-giác. 


74 


Tôi sẽ được đại giác ngộ — không, tôi nói thế là để an 
ủi khuyến khích chúng sinh, nhưng tôi nguyện đem công 
đức sẽ được đại-giác-ngộ ấy làm cho hết thảy chúng 
sinh đều được giác-ngộ vô thượng. Giác ngộ của chúng 
sinh là của tôi, nhưng chúng sinh bị si mê chướng ngại, 
tôi nguyện đem công đức giác ngộ của tôi làm cho 
chúng sinh được đại giác ngộ, thành Phật- đà trước, tôi 
nguyện thành sau hết. Tôi nguyện đem công đức qua lại 
trong sinh tử của tôi làm cho chúng sinh đều làm đắng 
Phật-đà đại giác. Tôi nguyện đem công đức lập chí 
nguyện vĩ đại của tôi làm cho chúng sinh được Trí-giác 
Phật-đà. Tôi nguyện tất cả những ai đọc tụng thọ trì 
Chánh-pháp đều thành nguyên nhân đi đến Trí- giác vô 
thượng. 


Nói tóm lại, tôi nguyện làm cho thỏa mãn tất cả 
nguyện vọng của chúng sinh, tuy đó là ý nguyện nên 
chưa thỏa mãn. 


Tôi nguyện làm sao cho chúng sinh đương quẳn quại 
rên xiết kia thành một đắng Phật đà vô thượng. Nếu tất 
cả hành động phước thiện của tôi không đi đến cái kết 
quả làm cho chúng sinh thành Phật-đà, thì tôi không 
muốn nghe, nữa là thực hành! Nên Bồ tát phân trần với 
công đức: nếu người không bảo-vệ chúng sinh, làm 
người nương nhờ của chúng sinh, thì tôi không ưa thích 
người, cũng không ưa thích kết quả của người đem lại. 
Tại sao như thế? Bởi tôi vì chúng sinh mà thực hành 
người chứ không vì tôi. 


Nà) 


Nếu chúng sinh cứu độ hết rồi thì công đức Bồ tát 
như hư không. Nên Bồ tát luôn bố thí an lạc cho chúng 
sinh bằng chí nguyện bồ đề. 

Và đó là chí nguyện, là hành động của bực Đại 
trượng phu vậy. 


76 


ĐÈ BÀ LA BÒ TÁT 
Bô-Tát Ca-Na-Đê-Bà (Kanadeva) 


Cuối thế kỷ thứ sáu sau khi Phật nhập Niết-bàn. 
Ngài dòng Tỳ-Xá-Ly ở Nam-Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm 
tánh thông minh,biện tài vô ngại, Ban sơ Ngài học 
phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện. Khi 
Tổ Long-Thọ đến nước này, Ngài tìm đến yết kiến. 
Tổ Long-Thọ muốn thử Ngài,sai đồ đệ múc một 
thau nước đầy để ở trước lối vào. Ngài đi qua lấy 
cây kim bỏ vào, rồi thẳng đến yết kiến Tổ. 


Thầy trò gặp nhau vui vẻ lãnh hội, khi Tổ Long-Thọ 
thuyết pháp hiện tướng vằng trăng tròn, Ngài thầm 
ngộ yếu chỉ. Ngài theo Tổ xuất gia và được truyền 

tâm ấn. 


Sau khi đắc pháp, Ngài vân du khắp nơi, lần lượt 
sang nước ©a- Tý La để giáo hóa.Trong nước nầy 
có ông trưởng giả tên Tịnh-Đức sanh được hai 
người con trai, người cả tên La-Hầu-La-Điểm,người 
thứ tên La-Hầu-La-Đa. Ông hằng ngày chỉ săn sóc 
vườn tược. Hôm nọ,một cây trong vườn nây sanh 
thứ nấm lạ, ông nhồ về ăn thử, thực ngon lành. 
Song chỉ ông và người con thứ hằng ngày đều nhổ 
được nắm ăn,ngoài ra không ai nhỗ được. ông bảo 
con thứ: <Nắm cây này chỉ ta và ngươi được ăn, ắt 
là việc phi thường.Ước gì có ai thông hiểu giải thích 
Jữi 


cho việc này. 
La-Hầu La-Đa nói kệ: 


Thử mộc sanh kỳ nhĩ 
Ngã thực bất khô khao 
Trí giả giải thử nhơn 

Ngã hồi hướng Phật đạo. 


Dịch: 

Cây nầy sanh nắm lạ, 
Con ăn rất ngon lành, 
Người trí giải nhơn này, 
Con xin theo Phật đạo. 


Chợt gặp Bồ-Tát Đề-Bà đến nhà,cha con ông Tịnh 
Đức vui mừng đem việc này ra hỏi. Ngài dạy:-Khi 
xưa lúc ông hai mươi tuổi thường mời một vị Tỳ- 
kheo về nhà cúng dường. Vị Tỳ-kheo ấy tuy có chút 
ít giới hạnh mà con mắt pháp chưa sáng,tâm không 
thấu lý,luống nhận sự cúng dường của ông. Song vị 
Tỳ-kheo ấy có chút ít tu hành nên khỏi sa vào 
đường ác,vẫn phải làm cây sanh nắm này để trả nợ 
cho ông. Xưa khi vị Tỳ-kheo ấy đến nhà ông,trong 
nhà chỉ có ông và người con thứ này thành kính 
cúng dường,còn bao nhiêu người đều không vui. Vì 
thế,nên nắm hiện nay chỉ hai cha con ông được 
hưởng. Ngài lại bảo: Ông nay được bao nhiêu tuổi? 
Trưởng giả thưa: Tôi được 79 tuổi. 


78 


Ngài nói kệ: 


Nhập đạo bắt thông lý 
Phục thân hoàn tín thí 
Nhữ niên bát thập nhất 
Thử mộc diệc vô nhĩ. 


Dịch: 

Vào đạo không thông lý, 
Hoàn thân đền tín thí, 
Trưởng giả tuổi tám mốt, 
Cây nầy không sanh nắm. 


Ông trưởng giả nghe nói xong,biết rõ duyên trước 
càng thêm thán phục, Ông thưa:-Tôi già yếu tuy 
muốn xuất gia e không kham theo thầy. Đứa con 
thứ của tôi hết lòng mộ đạo,fôi xin cho nó theo làm 
thị giả cho thầy,mong thầy dung nạp. Ngài hoan hỷ 
chấp nhận La-Hằu-La-Đa xuất gia và triệu tập các vị 
thánh tăng đến truyền giới. 


Ngài du hóa đến nước Ba-Liên-Phất gặp lúc ngoại 
đạo hưng thịnh Phật pháp lu mờ. Ngài đem hết khả 
năng chuyên hóa ngoại đạo trở vê quy y Tam-Bảo, 
khiến xứ này Phật pháp hưng thịnh lại. 


Khi già yêu, Ngài gọi La-Hầu-La-ĐÐa đến phó chúc 
pháp nhãn tạng và dặn dò đừng đề đoạn diệt. Kê 


T9 


nói kệ: 


Bồn đối truyền pháp nhơn 
Vị thuyết giải thoát lý 

Ư pháp thật vô chứng 

Vô chung diệc vô thủy 


Dịch: 

Xưa đối người truyền pháp, 

Vì nói lý giải thoát, 

Nơi pháp thật không chứng, 
Không chung cũng không thủy. 


Dặn dò xong,Ngài nhập định ngồi nghiêm chỉnh thị 
tịch. La-Hâu-La-Đa và đồ chúng xây tháp cúng 
dường. 


Ngài là Bồ-Tát thứ ba làm nỗi bật giáo lý Đại- Thừa. 
Những tác phẩm Ngài trước thuật: 

1. Bách luận; 2. Bách tự luận; 3. Đại trượng phu 
luận; 4. Đề-Bà Bồ-Tát phá Lăng-Già kinh trung 
ngoại đạo tiều-thừa tứ tông luận; 5. Đề-Bà Bồ-Tát 
thích Lăng-Già kinh trung ngoại đạo tiểều-thừa Niết- 
bàn luận... 


Những bộ luận trên nồi tiếng nhất là bộ Bách-luận 
và Đại- Irượng-Phu luận. 


S0 


Viet Nalanda Foundation 

(trước đây còn có tên là Viet Vajra Foundation) là một tổ 
chức bắt vụ lợi S01(c)3 được thành lập vào năm 2006 tại 
Maryland, Hoa Kỳ để tạo nhịp cầu kết nối giữa những 
Phật tử người Việt có duyên với Kim Cương Thừa tại 
khắp nơi trên thế giới. Viet Nalanda Foundation cổ súy 
tinh thần bắt bộ phái, và tôn trọng chư Đạo Sư cùng các 
Giáo Pháp đặc thù của tất cả bốn dòng truyền thừa của 
Phật Giáo Tây Tạng gồm có Nyingma, Sakya, Kagyu và 
Geludg. 


Muốn biết thêm chỉ tiết về tổ chức Viet Nalanda 
Foundation cũng như tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa 
— Phật Giáo Tây Tạng, xin vào xem trang nhà 
htip:www.vietnalanda.org 


hoặc tham gia diễn đàn Viet Nalanda Yahoogroups 
hiip:qroups.vahoo.com/qgroup/Viet_Nalanda/ 


hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com. 
Địa chỉ liên lạc: 


20743 Laplume Place, 
Ashburn, VA 20147 USA 
Đt: (703) 729-6379 


112 Stanford Court, 
lrvine, CA 92612 USA 
Đt: (949) 390-7062 


Tài liệu về Kim Cang Thừa-Phật Giáo Tây Tạng cũng có 
thê được tìm thây tại các trang nhà sau đây: 


Thư Viện Nalanda hf{pz⁄www.nalanda.batnha.org 
Thư Viện Hoa Sen ñhffozwww.thuvienhoasen.org 
Trang Nhà Quảng Đức ñhif{p:⁄www.quangduc.com 


PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG KINH SÁCH 
Viet Nalanda Foundation 2011 


Anna Nguyễn 
Giang Trân 


igme Chophel Qyatso 


Khuê Phạm 
Christine Kosila 
Donations Box 
Dyung Lê 
Phương Trần 
Hồ Thu 

Huy Lan 

Sợi Thị Nguyễn 
Bích Ngô 

Long Hoàng 
Hảo Thị Nguyễn 
Trong Hoàng 
Đôn Nguyễn 
Christine Bùi 
Hạnh T Từ 
Nghi Hùynh 
Phương M Trần 
Xuân K. Lý 
Khôi Nguyên 

& Cát Nguyên 


Hungkar Rinpoche's 


Students 

Trang Nghiêm 
Quan Lê 

Sơn Phạm 

Qúy T Tô 

Sinh T Tô 

Minh Trâm Lương 


S4 


California 
Vietnam 

Vietnam 
Saratoga, CA 
Clarksburg, MD 
Santa Ana, CA 
Rocksville, MD 
Falls Church, VA 
Houston, TX 
Houston, TX 
Garden Grove, CA 
Orange, CA 
Houston, TX 

San Diego, CA 
Ontario, Canada 
Leonardtown, MD 
San dose, CA 
Vietnam 

Garden Grove, CA 
Austin, TX 

San dose, CA 


lrvine, CA 


Westm., CA 
Westm., CA 
Vietnam 
Vietnam 
Europe 
Europe 
Europe 


$20.00 
$157.00 
$50.00 
$500.00 
$50.00 
$20.00 
$40.00 
$40.00 
$100.00 
$60.00 
$20.00 
$40.00 
$300.00 
$50.00 
$50.00 
$100.00 
$35.00 
$100.00 
$20.00 
$200.00 
$150.00 


$30.00 


$145.00 
$50.00 
$50.00 
$5.00 
25.EU 
19.EU 
25 Eu 


Minh Phụng Võ 
Tiến Thanh Nguyễn 
Quốc Việt Nguyễn 
Tiến Sơn Nguyễn 
Minh Trang Lương 
Bryan Nguyễn 
Anh Ngọc Ma 
Hưng Lữ 

Natalie Phan 
Dương Nguyễn 
Rochelle Thảo Trần 
Sharlyn Nguyễn 
Hiệp Trương 

Hiệp Lowman 
Khiết Đặng 

Phạm Family 
Loan Lê 

Nga Berglas 

Ấn Danh 

Lệ Chi Nguyễn 
Kim Như Nguyễn 


Tỳ Kheo Ni Tịnh Niệm 


Thơ Phạm 

Minh Phạm 

Mỹ Lương Võ 
Cường V Nguyễn 
Dung Bùi 

Ba T Trần 

Ấn Danh 

Lan Trần & Friends 
Phổ Đức 

Phổ Lạc 

Phổ Hoàng 

Phổ Tân 


Europe 
Europe 
Europe 
Europe 
Luxembourg 
Westm., CA 


F. Church, VA 
San dose, CA 
R.S.M., CA 

San dose, CA 

San dose, CA 
Fairfax, VA 
Fairfax, VA 
Milpitas, CA 
Ontario, Canada 
Ontario, Canada 
San dose, CA 
Fairfax, VA 
Seattle, WA 
Europe 

Garden Grove, CA 
Haymarket, VA 
Rockville, MD 
Herndon, VA 
Chantilly, VA 
Longueil, Quebec 
Alexandria, VA 
San dose, CA 
Garden Grove, CA 
Garden Grove, CA 
Garden Grove, CA 
Garden Grove, CA 


10 Eu 
10 EÙ 
10 Eu 
10 Eu 
$50.00 
$255.00 
$20.00 
$137.00 
$100.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$20.00 
$100.00 Can 
$50.00 Can 
$250.00 
$1,000 
$2380 
80 Eu 
$100.00 
$100.00 
$30.00 
$100.00 
$200.00 
$100.00 Can 
$100.00 
$500.00 
$40.00 
$40.00 
$40.00 
$40.00 


85 


Phổ Từ Garden Grove, CA $40.00 


Vô Huệ Nguyên San Diego, CA $100.0 
Hồng Hoa Nguyễn Houston, TX $50.00 
Phyllis La Garden Grove, CA $500.00 
Diệu Quý Seattle, WA $30.00 
Hoàng Diệp Seattle, WA $50.00 
Hương Thị Nguyễn Seattle, WA $100.00 
Prajnalientri Seattle, WA $300.00 
Gia đình Nhat Hoa Quang Seattle,WA $100.00 


Ghi chú: Phương danh ấn tống 2011 đã được cập nhật vào ngày 2 
tháng 6, 2011. Các đóng góp tịnh tài gửi đên sau ngày này sẽ 
được sung vào quỹ ân tông kinh sách 2012. 


S6 


Cho đến khi đạt đến 
Giác NgỘ uiên trñn, 
chúns con x1n qu 1 Phật, 
chúns con x1n quU Pháp, 
0à cũng như thếy 
chúns con x1n quU 1 Tăng đoàn 


của chư Bồ Tát. 


Như chư Phật thuở xa xưa 
đã nhiếp thọ Bồ-Eề Tâm 
0à tĩnh tấn hành trì Bồ-Tát Đạo, 
chúns con, a0 cũng 0ì lợi lạc 
của tất cả chúng sinh, 
xin phát Bồ Đề Tâm 
0à tĩnh tấn tu hành 


đểuiên thành Đạo Quả. 


Viet Nalanda Foundaftion 


Bồ Đề Tâm Vương, 
Tâm tối thượng, tâm vô cùng trân qui, 
Nơi tâm ấy chưa sinh, 
Xin cho tâm ấy nảy sinh, 
Nơi tâm ấy đã sinh, 
Xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyền, 
Mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên, 
Vươn lên cao hơn. * 


* (Lời nguyện phát tâm Bò Đề - Nguyễn Hữu Hiệu dịch) 


Viet Nalanda Foundation 
WWww.vietnalanda.orq 


